C.MÁC 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ 
VÀ LỢI NHUẬN"”” 


Do C.Mác viết cuối tháng Năm - 27 tháng 
Sáu 1865 

Công bố lần đầu tiên thành một cuốn sách 
riêng tại Luân Đôn năm 1848 


In theo bản thảo 
Nguyên văn là tiếng Anh 


143 


LỜI MỞ ĐẦU 


Thưa các bạn! 


Trước khi nói đên thực chât của vân đê, cho phép tôi nêu vài 


nhận xét mở đâu. 


Hiện nay, nạn dịch bãi công thực sự đang bao trùm trên lục địa, 
và khắp nơi người ta đang lớn tiếng đòi tăng tiền công. Vấn đề này 
sẽ được bàn ở đại hội của chúng ta'”. Các bạn là những người lãnh 
đạo Hội liên hiệp công nhân quốc tế, phải có quan điểm đứt khoát 
về vẫn đề cực kỳ quan trọng ẫy. Vì thế tôi thấy nhiệm vụ của tôi là 
phải phân tích vấn đề một cách cặn kẽ, ngay cả khi có nguy cơ bắt 
lòng kiên nhẫn của các bạn phải chịu đựng một thử thách gay go. 


Nhận xét mở đầu thứ hai của tôi có liên quan đến bạn Oét-xtơn. 
Ông ta không những chỉ trình bày với các bạn những ý kiến mà ông 
ta biết là rất không được giai cấp công nhân tán thành, mà còn công 
khai bảo vệ những ý kiến đó, cho rằng làm như vậy là vì lợi ích của 
giai cấp công nhân. Tất cả chúng ta đều phải hết sức kính trọng một 
biểu hiện như vậy của sự dũng cảm về tinh thần. Mặc dù cái giọng 
gay gắt của bản báo cáo của tôi, nhưng tôi mong rằng khi trình bày 
xong, bạn Oét-xtơn sẽ thấy là tôi đồng ý với ý kiến mà theo tôi, đó 
hình như là ý kiến mà bạn ấy đã lấy làm căn cứ xuất phát khi xây 
dựng những luận điểm của mình, mặc dù là dưới hình thức hiện nay 
của chúng thì tôi chỉ có thể coi những luận điểm đó là sai lầm về 


mặt lý luận và nguy hiểm về mặt thực tiễn. 


1* Xem tập này, tr. 688 - 689. 


144 C.MÁC 


Bây giờ tôi xin đi thắng vào vấn đề mà chúng ta đang quan 
tâm. 


1. SẢN XUẤT VÀ TIÊN CÔNG 
Trên thực tế, lập luận của Oét-xtơn dựa trên hai tiền đề: 


1) khối lượng sản phẩm quốc dân là một cái không thay đổi, hay 
như các nhà toán học nói là một số lượng Đá: biến, là một đại lượng 
bất biến; 

2) số tiễn công thực tế, - tức là tiền công được tính bằng lượng 
hàng hóa có thể mua được bằng tiền công đó, - là một số lượng 
không thay đối, một đại lượng bất biến. 

Vậy điều khẳng định thứ nhất của bạn ấy rõ ràng là sai lầm. Các 
bạn biết rằng năm này qua năm khác, giá trị và khối lượng sản 
phẩm đều tăng lên, sức sản xuất của lao động quốc dân tăng lên, 
còn lượng tiền cần thiết cho sự lưu thông của số sản phẩm ngày 
càng tăng lên đó thì thay đổi không ngừng. Điều đúng cho cả năm 
và cho những năm khác nhau đem so sánh với nhau, thì cũng đúng 
cho mỗi ngày riêng biệt trong năm. Khối lượng, hay đại lượng, của 
sản phẩm quốc dân thay đổi không ngừng. Đó không phải là một 
đại lượng bá biến mà là một đại lượng khả biến, - ngay cả khi 
không tính đến sự thay đổi về dân số, - nó vẫn phải là một đại 
lượng khả biến, do có những thay đổi không ngừng trong sự íích 
lũy tư bản và trong sức sản xuất của lao động. Hoàn toàn đúng là 
nếu một hôm nào đó, mức tiển công chung được tăng lên, thì sự 
tăng lên đó, ứ nó - dù kết quả sau này của nó là như thế nào đi nữa 
- cũng không írực tiếp làm thay đổi khối lượng sản phẩm được. 
Trước hết, sự tăng lên đó diễn ra trên cơ sở tình trạng hiện tồn. 
Nhưng zøếu trước khi tiền công tăng lên, sản phẩm quốc dân là một 
đại lượng khả biến chứ không phải là bất biến, thì sau khi tiền công 
tăng lên, sản phẩm quốc dân vẫn tiếp tục là một đại lượng khả biến 
chứ không phải là bất biến. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 145 


Nhưng giả định rằng khối lượng sản phẩm quốc dân là một đại 
lượng Đá: biến chứ không phải là khả biến. Ngay cả trong trường 
hợp đó điều mà ông bạn Oét-xtơn của chúng ta coi là một kết luận 
lô-gích, vẫn sẽ chỉ là một điều khẳng định vô căn cứ. Nếu chúng ta 
có một con số nhất định, ví dụ là 8, thì những giới hạn ứ„yệ: đối của 
con số ẫây không ngăn cản các phần của nó thay đổi những giới hạn 
tương đối của chúng. Nếu lợi nhuận là 6 và tiền công là 2 thì tiền 
công có thể tăng lên đến 6 và lợi nhuận sụt xuống tới 2 và tông số 
vẫn là 8. Do đó, khối lượng sản phẩm không thay đổi tuyệt nhiên 
không chứng tỏ rằng tổng số tiền công cũng nhất thiết phải là cố 
định. Trong trường hợp như vậy, ông bạn Oét-xtơn của chúng ta 
chứng minh như thế nào sự cố định của tổng số tiền công? Ông ta 
chỉ khăng định suông điều ấy thế thôi. 


Nhưng ngay cả khi đồng ý VỚI điều khẳng định của ông ta thì 
điều khăng định ấy cũng phải đúng đối với hai hướng, trong khi 
đó ông bạn Oét-xtơn lại buộc nó chỉ được đi theo một hướng. 
Nếu tổng số tiền công là một đại lượng bắt biến thì nó không thể 
tăng lên hay hạ xuống được. Vì vậy, nếu công nhân đòi tạm thời 
tăng tiền công là điên rô, thì bọn tư bản đòi tạm thời giảm tiền 
công xuống cũng là không kém điên rỒ. Ông bạn Oét-xtơn của 
chúng ta không chối cãi rằng trong những hoàn cảnh nào đó, 
công nhân có /hể buộc bọn tư bản tăng tiền công lên, nhưng vì 
đối với ông ta tổng số tiền công là một đại lượng vốn là cô định, 
nên sau đó, theo ý kiến ông ta, phải diễn ra một phản tác dụng. 
Mặt khác, ông ta cũng biết rằng bọn tư bản có /hể ép được tiền 
công giảm xuống và trong thực tế, chúng không ngừng cố gắng 
làm điều Ãy. Theo nguyên tắc về sự bất biến của tiền công, trong 
trường hợp này tất phải xảy ra một phản tác dụng không kém gì 
trong trường hợp thứ nhất. Vì vậy, khi chống lại mưu toan hạ thấp 
tiền công hay chống lại việc giảm tiền công đã xảy ra, thì công 
nhân đã hành động đúng. Vậy họ cũng hành động đúng khi họ đòi 
tăng tiễn công, bởi vì mỗi một hành động chống lại việc giảm tiền 
công là một hành động nhằm làm tăng tiền công. Vì vậy, theo 


146 C.MÁC 


nguyên tắc về sự bất biến của tiên công do chính bạn Oét-xtơn đề 
ra thì trong những hoàn cảnh nào đó, công nhân sẽ phải đoàn kết và 
đấu tranh đòi tăng tiền công. 


Nếu bạn Oét-xtơn phủ nhận kết luận đó thì ông ta phải từ bỏ cả 
cái tiền đề dẫn đến kết luận đó. Trong trường hợp như vậy ông ta 
không nên nói rằng tông số tiền công là một đại lượng bất biến, mà 
phải nói rằng mặc dầu tiền công không thể và không được făng lên, 
nhưng cứ mỗi lần tư bản thích hạ nó xuống thì nó có thể là phải hạ 
xuống. Nếu nhà tư bản thích bắt các bạn ăn khoai tây thay cho thịt 
và yến mạch thay cho lúa mì thì các bạn phải tuân theo ý chí của 
hắn như tuân theo một quy luật kinh tế chính trị và phải phục tùng 
ý chí đó. Nếu ở một nước, mức tiền công cao hơn ở nước khác, 
chăng hạn như ở Mỹ cao hơn ở Anh, thì các bạn phải giải thích sự 
khác biệt đó trong mức tiền công bằng sự khác nhau trong ý muốn 
của bọn tư bản Mỹ, và bọn tư bản Anh - phương pháp giải thích này 
tất nhiên, sẽ hết sức giản đơn hóa việc nghiên cứu chăng những các 
hiện tượng kinh tế, mà cả mọi hiện tượng khác nữa. 


Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, chúng ta cũng có thể hỏi: 
VẬY fại sao ý muốn của bọn tư bản Mỹ lại khác ý muốn của bọn tư 
bản Anh? Và để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải đi ra ngoài lĩnh 
vực của ý muốn. Một cỗ đạo có thể nói rằng Thượng đế muốn điều 
này ở Pháp và ở Anh thì muốn điều khác. Nếu tôi đòi ông ta phải 
giải thích cho tôi việc có hai ý muốn ấy thì ông ta có thể sẽ có đủ 
mặt dày để trả lời tôi rằng đó là Thượng đề thích có một ý muốn ở 
Pháp và một ý muốn khác ở Anh. Nhưng ông bạn Oét-xtơn của 
chúng ta tất nhiên sẽ không dùng một lập luận hoàn toàn phủ định 
mọi suy luận hợp lý như vậy. 


Tất nhiên, ý muốn của nhà tư bản là càng lấy được nhiều thì 
càng tốt. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta không phải là giải thích ý 
muốn của nhà tư bản, mà nghiên cứu guyền lực của nhà tư bản, giới 
hạn của quyên lực ấy và tính chất của những giới hạn ấy. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 147 


2. SẢN XUẤT, TIÊN CÔNG, LỢI NHUẬN 


Những tư tưởng trong bài diễn văn mà ông Oét-xtơn trình bày 
với chúng ta có thể nhét vừa vào cái vỏ hạt đẻ. 


Toàn bộ lập luận của ông ta quy lại là như thế này: nếu giai cấp 
công nhân buộc giai cấp các nhà tư bản phải trả cho họ 5s. chứ 
không phải chỉ có 4s. dưới hình thức tiền công, thì nhà tư bản sẽ trả 
lại cho họ dưới hình thức hàng hóa một giá trị là 4s. chứ không 
phải là 5s.. Lúc đó, giai cấp công nhân sẽ phải trả 5s. cái mà họ 
mua bằng 4s. trước khi tăng tiền công. Nhưng tại sao lại như vậy? 
Tại sao nhà tư bản chỉ trao một giá trị là 4 si-linh để lấy 5s? Vì 
tổng số tiền công là cô định. Nhưng tại sao tổng số tiền công lại 
được ấn định bằng những hàng hóa có giá trị là 4s.? Tại sao không 
phải là bằng những hàng hóa có giá trị 3 hay 2s., hay không phải là 
bằng một số tiền nào khác? Nếu giới hạn của tổng số tiền công 
được quy định bởi một quy luật kinh tế nào đó độc lập với ý muốn 
của các nhà tư bản cũng như với ý muốn của công nhân, thì trước 
hết, ông Oét-xtơn sẽ phải trình bày và chứng minh quy luật Ấy. Hơn 
nữa, ông ta còn phải chứng minh rằng tổng số tiền công trên thực tế 
đã trả trong mỗi khoảng thời gian nhất định, bao giờ cũng ăn khớp 
một cách chính xác với tổng số tiền công cần thiết và không bao 
giờ chênh lệch với tổng số đó. Mặt khác, nếu giới hạn nhất định của 
tổng số tiền công cj phụ thuộc vào ý muốn của nhà tư bản, hay là 
giới hạn của lòng tham của hắn thì đó là một giới hạn tùy tiện. Giới 
hạn đó tự nó không có gì là tất yếu cả. Nó có thê bị thay đổi heo ý 
muốn của nhà tư bản, và vì vậy, nó cũng có thể thay đổi rái với ý 


muôn của hắn. 


Ông Oét-xtơn minh họa cho học thuyết của mình bằng ví dụ 
sau: nếu một cái liễn đựng một số lượng xúp nhất định dùng cho 
một số người nhất định, thì bề rộng của cái thìa có tăng lên, cũng 
không làm cho lượng xúp tăng lên. Tôi có thể nhận xét rằng minh 


148 C.MÁC 


họa đó là khá dung tục'”. Nó khiến tôi nhớ lại một chút sự so sánh 
mà Mê-nê-n1-út A-gri-pa đã dùng tới. Khi những người bình dân La 
Mã không chịu làm việc để chống bọn quý tộc La Mã thì tên quý 
tộc A-gri-pa nói với họ rằng dạ dày của bọn quý tộc đã nuôi các 
chân tay bình dân trong cơ thể nhà nước. Nhưng A-gri-pa không thê 
chứng minh được rằng người ta có thể nuôi chân tay của một người 
này, bằng cách nhét đầy dạ dày của người khác. Về phần mình, ông 
Oét-xtơn đã quên rằng liễn xúp mà công nhân ăn thì chứa toàn bộ 
sản phẩm của lao động quốc dân, và sở dĩ họ không múc được 
nhiều hơn, đó không phải là vì liễn xúp nhỏ, cũng không phải vì 
xúp trong liễn ít, mà chỉ vì thìa của họ bé. 


Nhờ mánh khóe nào mà nhà tư bản lại có thể trả một giả trị 4s. 
để lấy 5s.? Nhờ tăng giá cả của hàng hóa mà hắn bán ra. Nhưng 
việc tăng giá cả, hoặc nói một cách chung hơn là sự biến động của 
giá cả hàng hóa, bản thân các giá cả hàng hóa chỉ phụ thuộc vào ý 
muốn của nhà tư bản hay sao? Hay là trái lại, phải có những điều 
kiện nhất định để thực hiện được ý muốn đó? Nếu không có những 
điều kiện như vậy, thì tình trạng giá cả thị trường lên xuống, những 
sự biến động không ngừng của chúng trở thành một điều bí ấn 
không thể hiểu nỗi. 

Vì chúng ta giả định rằng không có một sự thay đổi nào trong 
sức sản xuất của lao động, trong lượng tư bản và lượng lao động 
được sử dụng, cũng như trong giá trị của tiền dùng để đánh giá giá 
trị của sản phẩm, mà chỉ có những thay đổi trong mức tiển công 
thôi, thế thì sự /ứăng tiễn công đó có thê ảnh hưởng đến các giá cả 
hàng hóa bằng cách nào? Chỉ bằng cách ảnh hưởng đến tỷ lệ hiện 
có giữa cung và cầu về những hàng hóa ấy. 

Hoàn toàn đúng là giai cấp công nhân, được coi là một chỉnh 
thể, đang chỉ tiêu và phải chi tiêu thu nhập của mình và các nhu 
yếu phẩm cần thiết nhất. Vì vậy việc tăng mức tiền công một 


HQ 


1* Chơi chữ: "Spoon" - "cái thìa", "kẻ thiển cận"; "spoony" - "ngu ngốc", "dung tục". 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 149 


cách phổ biến về làm tăng lượng cầu về các nhu yếu phẩm cần 
thiết nhất và do đó, sẽ làm tăng giá cả thị trường của những nhu 
yếu phẩm cần thiết nhất đó. Các nhà tư bản sản xuất ra những 
nhu yếu phẩm Ấy sẽ bù được sự thiệt hại của họ do việc tăng 
tiền công gây ra, bằng cách tăng giá cả hàng hóa của họ trên 
thị trường. Nhưng còn các nhà tư bản &#ông sản xuất những nhu 
yếu phẩm cần thiết nhất thì sao? Và các bạn không nên tưởng 
rằng số này là ít đâu. Nếu các bạn chú ý rằng hai phần ba sản 
phẩm quốc dân là do một phần năm số dân tiêu dùng, - gần đây 
một hạ nghị sĩ, thậm chí còn khẳng định rằng số đó chỉ do một 
phần bảy số dân tiêu dùng thôi, - thì các bạn sẽ hiểu rằng một 
phần sản phẩm quốc dân lớn như thế nào được sản xuất ra dưới 
hình thức những xa xỉ phẩm hay được đem đổi lấy những xa xỉ 
phẩm, rằng một lượng nhu yếu phẩm cần thiết lớn nhất như thế 
nào phung phí vào việc nuôi người ở, ngựa, mèo, v.v.. Sự phung 
phí này như chúng ta biết qua kinh nghiệm, bao giờ cũng bị hạn 
chế rất nhiều khi giá cả những nhu yếu phẩm cần thiết nhất tăng 
lên. 


Vậy tình hình của các nhà tư bản không sản xuất ra những 
nhu yếu phẩm cần thiết nhất sẽ ra sao? Họ sẽ không thể bù lại 
VIỆC íÿ suất lợi nhuận hạ xuống do tiền công tăng lên một cách 
phố biến, bằng cách ứăng giá cả hàng hóa của họ, vì lượng cầu 
về những hàng hóa này sẽ không tăng lên. Thu nhập của họ sẽ 
giảm xuống; và hơn nữa với số thu nhập đã giảm xuống ấy, họ 
phải trả nhiều hơn cho cùng một số lượng như cũ những nhu yếu 
phẩm cần thiết nhất đã đắt lên. Nhưng không phải chỉ có thế. 
Vì thu nhập của họ giảm xuống nên họ sẽ phải giảm bớt chỉ tiêu 
vào những xa xỉ phẩm, và như thế, lượng cầu giữa họ với nhau 
về chính những hàng hóa của họ cũng sẽ giảm đi. Do việc giảm 
lượng cầu đó mà giá cả hàng hóa của họ hạ xuống. Bởi vậy, trong 
những ngành công nghiệp ấy, ứÿ suất lợi nhuận sẽ hạ xuống, không 
phải chỉ do ảnh hưởng của bản thân việc tăng mức tiền công một 
cách phố biến mà còn do ảnh hưởng của sự tác động chung của 
ba yếu tố: sự tăng tiền công một cách phổ biến, sự tăng giá cả 


150 C.MÁC 


những nhu yếu phẩm cần thiết và sự hạ giá của những xa xỉ phẩm. 


Vậy những hậu quả của sự chênh lệch đó giữa các tỷ suất lợi 
nhuận của các tư bản sử dụng trong những ngành công nghiệp 
khác nhau sẽ như thế nào? Dĩ nhiên cũng vẫn là những hậu quả 
giống như trong tất cả những trường hợp, do một nguyên nhân nào 
đó mà những tỷ suất lợi nhuận trung bình lại khác nhau trong các 
lĩnh vực sản xuất khác nhau. Tư bản và lao động sẽ được chuyền từ 
những ngành sản xuất ít sinh lợi sang những ngành sinh lợi nhiều 
hơn, và quá trình di chuyên tư bản và lao động đó kéo đài cho tới 
lúc mà trong một số ngành công nghiệp lượng cung sẽ tăng lên 
tương xứng với lượng cầu đã tăng lên, còn trong những ngành 
công nghiệp khác thì lượng cung sẽ giảm xuống ngang với lượng 
cầu đã giảm xuống. Mộ: khi, sự thay đổi đó điển ra thì tỷ suất lợi 
nhuận trong những ngành công nghiệp khác nhau sẽ lại bằng nhau. 
Vì toàn bộ sự đi chuyên ấy lúc đầu chỉ nảy sinh do sự thay đổi 
trong tỷ lệ giữa cung và cầu về những hàng hóa khác nhau, nên 
sau khi nguyên nhân mất đi thì tác động của nó cũng chấm dứt, và 
các giá cá lại trở lại mức cũ và trạng thái cân bằng cũ. Sự giảm 
xuống của tỷ suất lợi nhuận, do việc tăng tiền công gây ra, không 
giới hạn trong một vài ngành công nghiệp, mà trở thành phổ biến. 
Theo giả định của chúng ta, sức sản xuất của lao động cũng như 
tổng khối lượng sản phẩm sẽ không thay đôi, nhưng hình thức của 
khối lượng sản phẩm ấy sẽ thay đổi. Một bộ phận lớn sản phẩm hơn 
giờ đây tồn tại dưới hình thức nhu yếu phẩm cần thiết nhất, một bộ 
phận nhỏ hơn - dưới hình thức những xa xỉ phẩm, hay điều này 
cũng vậy, một bộ phận ít hơn sẽ được đổi lấy những xa xỉ phẩm 
của nước ngoài và sẽ được tiêu dùng nhiều hơn một cách tương ứng 
dưới hình thức ban đầu của nó; hoặc - điều này cũng vẫn vậy - một bộ 
phận lớn hơn của sản phẩm trong nước sẽ được đổi lấy những nhu 
yếu phẩm cần thiết nhất của nước ngoài chứ không phải lấy xa xỉ 
phẩm. Vì vậy, sự tăng lên một cách phổ biến của mức tiền công, sau khi 
có sự nổi loạn nhất thời trong giá cả thị trường, chỉ làm cho tỷ suất 
lợi nhuận hạ xuống một cách phổ biến, nhưng không dẫn tới một 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 151 


sự thay đổi lâu dài nào trong giá cả hàng hóa. 


Nếu tôi bị bẻ lại rằng trong lập luận trên đây, tôi đã xuất phát từ 
giả định cho rằng tất cả phần tăng lên của tiền công đều được chỉ 
tiêu vào những nhu yếu phẩm cần thiết nhất, thì tôi sẽ trả lời rằng 
tôi đã dùng một giả thiết, thuận lợi nhất cho quan điểm của ông 
Oét-xtơn. Nếu phần tăng lên của tiền công được chỉ tiêu vào những 
vật phẩm trước kia không đi vào tiêu dùng của công nhân thì sẽ 
không cần phải chứng minh sự tăng lên thực tế của sức mua của 
công nhân nữa. Nhưng, vì sự tăng sức mua đó của công nhân chỉ là 
hậu quả của việc tăng tiền công, cho nên sự tăng sức mua đó của 
công nhân phải phù hợp một cách chính xác với sự giảm sức mua 
của các nhà tư bản. Vì vậy, zổng số lượng cầu về hàng hóa sẽ không 
tăng lên, nhưng những bộ phận cấu thành của lượng cầu đó sẽ £hay 
đổi. Việc tăng lượng cầu ở phía này sẽ được cân bằng lại bằng việc 
giảm lượng cầu ở phía kia. Như vậy, do tổng số lượng cầu vẫn 
không thay đổi, nên cũng không thể có một sự thay đổi nào trong 
giá cả thị trường của hàng hóa. 


Như vậy, các bạn sẽ đứng trước tỉnh trạng lưỡng nan này: hoặc 
giả là phần tăng lên của tiền công được chỉ tiêu đồng đều vào 
tất cả những vật phẩm tiêu dùng - trong trường hợp này việc mở 
rộng lượng cầu ở phía giai cấp công nhân phải được cân bằng lại 
bằng việc giảm bớt lượng cầu ở phía giai cấp các nhà tư bản, - 
hoặc giả là phần tăng lên của tiền công chỉ được chi tiêu vào một 
vài vật phẩm mà giá cả thị trường của chúng tạm thời tăng lên - 
trong trường hợp đó sự tăng lên của tỷ suất lợi nhuận, đo tình 
hình đó gây ra trong một vài ngành công nghiệp, và việc giảm tỷ 
suất lợi nhuận một cách tương ứng trong các ngành công nghiệp 
khác, sẽ gây ra một sự thay đổi trong việc phân phối tư bản và 
lao động, sự thay đổi này sẽ kéo dài mãi cho tới khi lượng cung 
tăng lên tương xứng với lượng cầu đã tăng lên trong một số ngành 
công nghiệp, còn trong những ngành công nghiệp khác thì giảm 
xuống tương ứng với lượng cầu đã giảm bớt. Trong giả thiết thứ 
nhất sẽ không có một sự thay đổi nào trong giá cả hàng hóa; còn 
trong giả thiết thứ hai thì giá trị trao đối của hàng hóa, sau một 


152 C.MÁC 


vài biến động của giá cả thị trường, sẽ trở về mức cũ của chúng. 
Trong cả hai giả thiết ấy, việc tăng mức tiền công một cách phổ 
biến rút cuộc sẽ không dẫn tới một hậu quả nào khác hơn là việc 
giảm tỷ suất lợi nhuận xuống một cách phổ biến. 


Để tác động đến trí tưởng tượng của các bạn, ông Oét-xtơn đề 
nghị các bạn hãy suy nghĩ về những khó khăn gây ra do việc tiền 
công của công nhân nông nghiệp Anh tăng lên một cách phổ biến từ 
9 đến 18s.. Ông ta kêu lên: các bạn hãy nghĩ đến sự tăng lên ghê 
gớm của lượng cầu về những nhu yếu phẩm cần thiết nhất và đến 
tình trạng tăng lên khủng khiếp tiếp theo sau đó trong giá cả của 
chúng! Tất cả các bạn đều biết rằng tiền công trung bình của công 
nhân nông nghiệp Mỹ nhiều gấp đôi tiền công trung bình của công 
nhân nông nghiệp Anh, mặc dầu giá cả sản phẩm nông nghiệp ở Mỹ 
thấp hơn ở Vương quốc liên hiệp, mặc dầu quan hệ phô biến giữa tư 
bản và lao động ở Mỹ cũng giống như ở Anh, và mặc dầu khối 
lượng sản phẩm hàng năm ở Mỹ ít hơn ở Anh nhiều. Vậy, ông bạn 
của chúng ta kéo chuông báo động như thế để làm gì? Chỉ là để lần 
tránh vấn đề đang thực tế đặt ra trước chúng ta. Một sự tăng đột 
ngột của tiền công từ 9 lên 18s. có nghĩa là một sự tăng đột ngột 
100%. Nhưng chúng ta hoàn toàn không bàn tới vấn đề là liệu mức 
tiền công phổ biến ở Anh có thể đột ngột tăng 100% hay không. 
Nói chung, chúng ta không liên quan gì đến đại lượng của sự tăng 
lên đó, sự tăng lên này, trong mỗi trường hợp cụ thể, đều phải phụ 
thuộc vào những hoàn cảnh nhất định và phải phù hợp với những 
hoàn cảnh đó. Chúng ta chỉ cần phải giải thích xem những hậu quả 
của sự tăng mức tiền công một cách phổ biến sẽ như thế nào, ngay 
cả khi sự tăng lên đó không vượt quá một phần trăm. 

Như vậy, trong khi gạt bỏ sự tăng hoang đường tiền công lên 
100% do ông bạn Oét-xtơn của chúng ta tưởng tượng ra và tôi 
muốn các bạn chú ý đến sự tăng tiền công đã thực tế xảy ra ở Anh 
từ năm 1849 đến năm 1859. 


Tất cả các bạn đều biết dự luật mười giờ, hay nói cho đúng 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 153 


hơn là dự luật ngày làm mười giờ rưỡi, có hiệu lực từ năm 1848. 
Đó là một trong những biến đổi kinh tế lớn nhất mà chúng ta 
đã chứng kiến. Dự luật đó có nghĩa là một sự tăng tiền công đột 
ngột và có tính chất cưỡng bức không phải trong vài ngành nghề 
thủ công có tính chất địa phương nào đó, mà là trong những ngành 
công nghiệp chủ chốt nhờ chúng mà nước Anh thống trị trên thị 
trường thế giới. Đó là sự tăng tiền công trong những điều kiện 
đặc biệt bất lợi. Tiến sĩ I-u-rơ, giáo sư Xê-nI-o và tất cả những 
nhà kinh tế học khác, vốn là những kẻ phát ngôn chính thức cho 
lợi ích của giai cấp tư sản, đều đã chứng minh, - và tôi phải nói là 
đã chứng minh bằng những lý lẽ vững vàng hơn ông bạn Oét-xtơn 
của chúng ta rất nhiều, - rằng dự luật đó là tiếng chuông báo tử 
của nền công nghiệp Anh. Họ đã chứng minh rằng vấn đề không 
phải là một sự tăng tiền công đơn thuần, mà là một sự tăng tiền 
công do giảm bớt lượng lao động được sử dụng gây ra và dựa trên 
sự giảm bớt đó. Họ khẳng định rằng cái giờ thứ 12 mà người 
ta muốn tước đi ở nhà tư bản thì lại đúng là giờ duy nhất làm 
ra lợi nhuận cho nhà tư bản. Họ đe dọa rằng tích lũy sẽ giảm 
sút, giá cả sẽ tăng lên, thị trường sẽ không còn nữa, sản xuất 
sẽ bị thu hẹp, và do đó tiền công sẽ giảm xuống và là sự phá 
sản hoàn toàn. Họ thậm chí còn tuyên bồ rằng đạo luật của 
Mắc-xi-mi-liêng Rô-be-xpI-e về mức tối đa”! là một chuyện vặt 
vãnh so với dự luật mười giờ và theo một ý nghĩa nào đó, họ đã 
có lý. Vậy kết quả ra sao? Kết quả là tiền công của công nhân 
công xưởng đã tăng lên, mặc dù ngày lao động bị rút ngắn; số 
công nhân làm việc trong các công xưởng đã tăng lên nhiều, giá 
cả sản phẩm của các công xưởng hạ xuống không ngừng; năng 
suất lao động của công nhân công xưởng tăng lên một cách kỳ 
lạ; thị trường cho những hàng hóa của các công xưởng mở rộng 
không ngừng một cách chưa từng thấy. Năm 1861, ở Man-se-xtơ 
trong hội nghị của Hội xúc tiến sự phát triển của khoa học, tôi 
đã được đích thân nghe ông Niu-men thú nhận rằng cả ông ta, 
cả tiến sĩ I-u-rơ lẫn Xê-ni-o, và tất cả những đại biểu chính thức 
khác của khoa học kinh tế đã nhằm, trái lại bản năng của nhân 


154 C.MÁC 


dân đã tỏ ra là đúng. Tôi nói đến không phải là giáo sư Phren-xít 
Niu-men, mà nói đến ông U.Niu-men “2, bởi vì trong khoa học kinh 
tế, ông ta giữ một vị trí xuất sắc với tư cách là đồng tác giả và 
người xuất bản cuốn "Lịch sử giá cả" của ông Tô-mát Tu-cơ, một 
cuốn sách tuyệt tác nghiên cứu lịch sử giá cả từ năm 1793 đến năm 
1856”. Nếu cái ý kiến luôn luôn ám ảnh dai dẳng trong đầu óc của 
ông bạn Oét-xtơn của chúng ta về tổng số cô định của tiền công, về 
khối lượng cố định của sản phẩm, về mức cô định của sức sản xuất 
của lao động, về ý muốn cố định của các nhà tư bản và tất cả những 
tính cố định và đứt khoát khác của ông ta là đúng, thì những điều 
tiên đoán đen tối của giáo sư Xê-ni-o sẽ đúng và Rô-bớc Ô-oen sẽ 
sai, bởi vì ngay từ năm 1815 Ô-oen đã tuyên bố rằng việc giới hạn 
một cách phổ biến ngày lao động là bước đầu chuẩn bị cho sự giải 


phóng giai cấp công nhân“, và bất chấp thành kiến chung, ông đã 
thực sự thực hành việc giới hạn ngày lao động đó và tự gánh lấy 


mọi hậu quả của nó tại xưởng sợi của ông ở Nuu - La-nác-cơ. 


Đúng vào thời kỳ mà dự luật ngày làm mười giờ được thi hành 
và nhờ đó tiền công tăng lên, thì ở Anh vì những lý do không thể 
nói đến ở đây, điển công của công nhân nông nghiệp đã tăng lên 
một cách phổ biến. 


Tuy việc này không cân thiệt cho mục đích trực tiếp của tôi, 
nhưng để các bạn khỏi hiểu lầm, tôi vẫn đưa ra ở đây một vài nhận 
xét mở đầu. 


Nếu tiền công hàng tuần của một người là 2s. và sau đó tiền 
công của người đó tăng lên tới 4s., thì mức tiền công sẽ tăng 
lên 100%. Xét về mặt tăng mức tiền công thì việc tăng tiền công 
như vậy có thể là rất đáng kể, tuy rằng /ổng số tiễn công thực tế, 
tức 4s. mỗi tuần, vẫn là một tiền công thấp một cách thảm hại, 
tiền công chết đói. Vì vậy các bạn không nên để cho những con 
số phần trăm rất kêu của việc tăng øm#c tiền làm mình lầm tưởng. 
Các bạn phải luôn luôn hỏi xem đại lượng ban đầu của tiền công 
là bao nhiêu? 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 155 


Tiếp nữa, chẳng phải khó khăn gì các bạn cũng sẽ hiểu rằng nếu 
10 công nhân lĩnh mỗi tuần mỗi người 2s., 5 công nhân mỗi người 
lĩnh 5s. và 5 công nhân khác mỗi người lĩnh I1s., thì cả 20 người 
đó mỗi tuần sẽ lĩnh 100s. hay 5 pao xtéc-linh. Sau đó nếu ứổng số 
tiền công hàng tuần của họ tăng lên 20% chăng hạn thì tổng số tiền 
công đó sẽ từ 5 p.xt. tăng lên thành 6 p.xt.. Tính trung bình chúng 
ta sẽ có thể nói rằng mức phổ biến của tiền công đã tăng 20%, dù 
trên thực tế, tiền công của 10 người vẫn như cũ, tiền công của một 
trong những nhóm 5 người chỉ tăng từ 5 lên đến 6s. mỗi người và 
tiền công của nhóm 5 người kia tăng tổng cộng là từ 55 lên đến 
70s. Nửa số công nhân nói chung không cải thiện được hoàn cảnh 
của họ, 1⁄4 số công nhân thì cải thiện một cách hầu như không đáng 
kể, và chỉ 1/4 là cải thiện được thực sự. Tuy nhiên, nếu /ính frung 
bình thì tổng số tiền công của 20 công nhân đó đã tăng 20% và nếu 
xét toàn bộ tư bản đã thuê những công nhân đó và giá cả hàng hóa 
mà họ sản xuất ra, thì ở đây cũng giống hệt như là tất cả những 
công nhân ấy đã dự phần ngang nhau trong sự tăng lên trung bình 
của tiền công. Trong ví dụ về công nhân nông nghiệp đã nhắc đến 
trên kia, mức tiền công của họ trong các tỉnh khác nhau ở Anh và 
Xcốt-len rất khác nhau, thì sự tăng lên của tiền công cũng tác động 
rất không đồng đều đến công nhân. 


Cuối cùng, trong thời kỳ điễn ra sự tăng tiền công như thế thì 
nhiều nhân tố như: những thuế mới do cuộc chiến tranh với Nga 
gây ra, sự phá bỏ hàng loạt nhà ở của công nhân nông nghiệp '?, 


v.v., - lại tác động theo hướng ngược lại. 


Sau bấy nhiêu nhận xét sơ bộ, bây giờ tôi xin khẳng định từ 
năm 1849 đến năm 1859, mức trung bình tiền công của công nhân 
nông nghiệp Anh đã făng khoảng 40%. Tôi có thể cung cấp rất 
nhiều tài liệu chi tiết để chứng thực điều khăng định của tôi, 
nhưng đối với mục đích đang đặt ra trước tôi thì tôi thiết tưởng chỉ 
cần mời các bạn xem bản báo cáo trung thực có tính chất phê phán 
mà ông Giôn Tr. Moóc-tơn đã quá cô trình bày ở Hội bách nghệ ở 
Luân Đôn năm 1859 về "Những nguồn lực được sử dụng trong 


156 C.MÁC 


nông nghiệp"'”" cũng đủ. Ông Moóc-tơn đã đưa ra những số liệu 
thống kê rút ở những hóa đơn và những tài liệu có thực khác mà 
ông ta thu thập của gần 100 tá điền trong 12 tỉnh ở Xcốt-len và 35 
tỉnh ở Anh. 


Theo quan điểm của ông bạn Oét-xtơn của chúng ta đặc biệt là 
nếu chú ý đến sự tăng lên cùng một lúc của tiền công của công 
nhân công xưởng thì giá cả sản phẩm nông nghiệp trong thời kỳ từ 
năm 1849 đến năm 1859 có lẽ đã tăng lên rất nhiều. Nhưng trong 
thực tế thì như thế nào? Mặc dầu có cuộc chiến tranh với Nga và 
mùa màng không thuận lợi liên tiếp từ năm 1854 đến năm 1856, 
nhưng giá trung bình của lúa mì, nông phẩm quan trọng nhất của 
Anh, đã từ khoảng 3 p.xt. một quác-tơ trong những năm 1838 - 
1848 sụt xuống còn khoảng 2 p.xt. 10s. một quác-tơ trong những 
năm 1849 - 1859. Điều đó có nghĩa là giá cả lúa mì đã sụt xuống 
hơn 16%, trong khi tiền công của công nhân nông nghiệp lại tăng 
lên trung bình là 40%. Trong cùng thời gian đó, nếu chúng ta so 
sánh năm cuối với năm đầu, nghĩa là năm 1859 với năm 1849, thì 
con số chính thức về những người cùng khổ đã từ 934 419 giảm 
xuống còn 860 470, tức là giảm bớt 73 949 người. Tôi đồng ý rằng 
số giảm xuống đó tất ít, và trong những năm sau số giảm bớt ấy 
cũng không còn nữa, nhưng dầu sao đó vẫn là một sự giảm bớt. 


Có thể nói rằng do hủy bỏ những đạo luật về ngũ cốc “” nên 


trong thời kỳ từ năm 1849 đến năm 1850, việc nhập khẩu lúa mì 
của nước ngoài tăng lên gấp hơn hai lần so với thời kỳ 1838 - 
1848. Nhưng, điều đó có nghĩa là gì? Theo quan điểm của ông 
Oét-xtơn người ta phải mong đợi là lượng cầu đột ngột, to lớn và 
luôn luôn tăng lên đó trên thị trường nước ngoài ắt phải làm cho 
giá cả sản phẩm nông nghiệp tăng lên tới một mức đáng sợ, vì 
không thể là lượng cầu đã tăng lên đó nảy sinh ở nước ngoài hay 
ở trong nước, ảnh hưởng của nó vẫn như nhau mà thôi. Nhưng 
trong thực tế thì như thế nào? Trừ vài năm mất mùa, còn thì 
trong suốt thời gian ấy, giá cả lúa mì đã sụt xuống một cách tai 
hại làm cho người Pháp không ngớt kêu ca, người Mỹ nhiều lần 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 157 


buộc phải đốt số sản phẩm thừa của mình; còn nước Nga - nếu tin 
theo lời ông Uốc-các-tơ thì đã cổ vũ cuộc Nội chiến ở Mỹ, vì sự 
cạnh tranh của người Mỹ đã làm tốn hại cho việc xuất khẩu sản 
phẩm nông nghiệp của Nga sang thị trường châu Âu. 


Nếu quy vào hình thức trừu tượng của nó thì lập luận của ông 
Oét-xtơn là như sau: bất cứ sự tăng lên nào của lượng cầu bao giờ 
cũng diễn ra trên cơ sở một khối lượng sản phẩm nhất định. Vì vậy, 
nó không bao giờ có thể làm tăng lượng cung về những hàng hóa 
mà người ta đòi hỏi, mà chỉ cô thê nâng giá cả bằng tiễn của những 
hàng hóa đó lên thôi. Nhưng ngay cả một sự quan sát thông thường 
nhất cũng cho thấy rằng trong một số trường hợp, lượng cầu tăng 
lên không hề làm cho giá cả thị trường của hàng hóa thay đổi, còn 
trong những trường hợp khác thì nó chỉ làm cho giá cả thị trường 
tạm thời tăng lên, và tiếp theo sau đó lượng cung cũng tăng lên. 
Lượng cung tăng lên này làm cho giá cả sụt xuống /ới mức trước đó 
của chúng và trong một vài trường hợp thậm chí còn sụt xuống đưới 
mức trước đó nữa. Dù lượng cầu tăng lên là do tiền công tăng lên, 
hay là do bất kỳ nguyên nhân nào khác, nhưng điều đó không hề 
làm thay đổi những điều kiện của vấn đề. Theo quan điểm của ông 
Oét-xtơn, hiện tượng phổ biến đó cũng khó giải thích như hiện 
tưởng nảy sinh trong những hoàn cảnh đặc biệt, khi tiền công tăng 
lên. Vì vậy, lập luận của ông ta tuyệt nhiên không chứng minh điều 
gì trong vấn đề mà chúng ta đang bàn. Nó chỉ biểu lộ rằng ông ta 
không thể hiểu được những quy luật theo đó sự tăng lên của lượng 
cầu làm cho lượng cung tăng lên, chứ hoàn toàn không làm cho cả 
giá thị trường nhất thiết phải tăng lên. 


3. TIỀN CÔNG VÀ TIÊN 


Trong ngày thứ hai của cuộc thảo luận, ông bạn Oét-xtơn của 
chúng ta đã khoác cho những lời khẳng định cũ của ông những 
hình thức mới. Ông ta nói: khi tiền công bằng tiền tăng lên một 
cách phổ biến thì phải có nhiều tiền mặt hơn để trả cho số tiền 


158 C.MÁC 


công ấy. Nếu số lượng tiền là cố định thì với số lượng tiền cố định 
ấy làm thế nào các bạn có thê trả một tổng số tiền công bằng tiền 
lớn hơn? Trước kia, khó khăn là ở chỗ lượng hàng hóa thuộc về 
phần của công nhân là có định, mặc dầu tiền công bằng tiền của 
công nhân tăng lên; bây giờ thì khó khăn là ở chỗ tiền công bằng 
tiền tăng lên, mặc dầu lượng hàng hóa là cố định. Cố nhiên nếu các 
bạn vứt bỏ giáo điều ban đầu của ông Oét-xtơn thì những khó khăn 
do nó gây ra cũng sẽ biến mất. 


Tuy vậy, tôi vẫn sẽ chỉ để các bạn thấy rằng vấn đề tiền ấy tuyệt 
đối không liên quan gì đến đối tượng mà chúng ta nghiên cứu cả. 


Ở nước các bạn, cơ chế thanh toán hoàn thiện hơn nhiều so 
với bất kỳ một nước nào khác ở châu Âu. Nhờ tính chất phố biến 
rộng rãi và tập trung của hệ thống ngân hàng, nên người ta cần ít 
tiền hơn nhiều để làm lưu thông cũng một tổng số giá trị như thế 
hay để thực hiện cùng một số lượng công việc giao dịch như thế 
hoặc thậm chí nhiều hơn. Nếu nói về tiền công chẳng hạn, thì 
tình hình diễn ra như sau: người công nhân công xưởng Anh 
hàng tuần đem tiền công của mình đến mua ở một cửa hiệu, cửa 
hiệu này hàng tuần đem số tiền đó gửi cho chủ ngân hàng, người 
chủ ngân hàng này hàng tuần lại trao lại cho người chủ xưởng, 
chủ xưởng lại trả công cho công nhân của hắn, v.v. nhờ cơ chế 
đó, có thể dùng một đồng xu-vơ-ranh'”, mỗi tuần chu chuyển một 
vòng như thế để trả tiền công hàng năm của một công nhân, ví dụ 
là 52 p.xt. chẳng hạn. Nhưng thậm chí ở Anh, cơ chế đó cũng 
còn kém hoàn thiện hơn ở Xcốt-len, hơn nữa không phải ở đâu 
nó cũng hoàn thiện như nhau; vì vậy, chúng ta thấy rằng so với 
các khu công nghiệp thuần túy chẳng hạn, thì ở một vài khu nông 
nghiệp, người ta cần nhiều tiền hơn nhiều để lưu thông một tổng 
số giá trị ít hơn nhiều. 


Nếu các bạn vượt qua biển La-Măng-sơ, các bạn sẽ thấy rằng 


1* Xu-vơ-ranh - đồng tiền vàng của Anh trị giá bằng 1 pao xtéc-linh. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 159 


tiễn công bằng tiên trên lục địa thấp hơn ở Anh nhiều, thế nhưng ở 
Đức, Italia, Thụy Sĩ và Pháp lại cần phải có một khối lượng tiền 
lớn hơn nhiều để trả tiền công nhân. Ở những nước này mỗi đồng 
xu-vơ-ranh được chủ ngân hàng tóm lấy không được nhanh đến như 
thế và cũng được chuyền trở lại cho nhà tư bản công nghiệp không 
được nhanh đến như thế, vì vậy, đáng lẽ chỉ cần một xu-vơ-ranh là 
số tiền cần thiết ở Anh để lưu thông hàng năm 52 p.xt. thì ở trên 
lục địa có thể người ta cần đến 3 xu-vơ-ranh để trả một tiền công 
bằng tiền hàng năm là 25 p.xt.. Như vậy, khi so sánh các nước trên 
lục địa với nước Anh thì các bạn sẽ lập tức thấy rằng một tiền công 
bằng tiền thấp hơn có thể đòi hỏi một số lượng tiền mặt lớn hơn 
nhiều so với một tiền công bằng tiền cao hơn, rằng điều ấy thật ra 
chỉ là một vấn đề kỹ thuật thuần túy, hoàn toàn không dính đáng gì 
tới đối tượng nghiên cứu của chúng ta. 


Theo những con tính xác thực nhất mà tôi được biết thì thu nhập 
hàng năm của giai cấp công nhân Anh có thể ước lượng là 250 triệu 
p.xt.. Số tiền to lớn đó được trả bằng một số tiền vào khoảng 3 triệu 
p.xt.. Giả định rằng tiền công tăng lên 50%. Đáng lẽ cần 3 triệu 
p.xt. tiền mặt thì lúc đó, lại cần đến 41⁄2 triệu. Vì một phần rất lớn 
các khoản chỉ tiêu hàng ngày của công nhân được trả bằng những 
đồng tiền bạc và tiền đồng, - nghĩa là bằng những ký hiệu giản đơn 
mà giá trị của chúng so với vàng được luật pháp quy định một cách 
tùy tiện, cũng giống như giá trị của tiền giấy không đổi thành vàng 
được, - nên việc tăng tiền công bằng tiền lên 50% nhiều lắm cũng 
chỉ đòi hỏi đưa thêm những đồng xu-vơ-ranh vào lưu thông với một 
tổng số là một triệu chăng hạn. Một triệu, hiện đang nằm trong hầm 
của Ngân hàng Anh hay của các ngân hàng tư nhân dưới dạng 
những nén vàng hay tiền đúc, sẽ đi vào lưu thông. Nhưng ngay cả 
những khoản chỉ phí rất nhỏ gắn với việc đúc hay sự hao mòn trong 
lưu thông của số tiền một triệu đồng bổ sung ấy, cũng có thể tránh 
được và thực tế sẽ tránh được, nếu việc bố sung phương tiện lưu 
thông gây ra một tình trạng khó khăn nào đó. Tất cả các bạn đều biết 


160 C.MÁC 


rằng ở nước Anh, tiền trong lưu thông chia ra thành hai loại lớn. Một 
loại gồm những giấy bạc ngân hàng rất khác nhau dùng trong những 
cuộc giao dịch giữa các thương nhân với nhau, cũng như dùng trong 
những khoản thanh toán tương đối lớn mà những người tiêu dùng trả 
cho các nhà buôn; còn loại kia, gồm những đồng tiền kim khí, thì lưu 
thông trong việc buôn bán lẻ. Mặc dầu hai loại tiền được lưu thông 
đã có khác nhau, nhưng chúng vẫn gắn với nhau chặt chẽ. Ví dụ tiền 
vàng cũng được sử dụng rất rộng rãi ngay cả trong những khoản 
thanh toán tương đối lớn để trả những món tiền lẻ dưới 5 p.xt.. Nếu 
ngày mai người ta phát hành giấy bạc ngân hàng 4, hoặc 3 hay 2 
p.xt., thì tiền vàng, hiện nay đang tràn ngập những kênh lưu thông 
ấy, sẽ bị rút ngay ra khỏi đó và sẽ dồn đến những con kênh ở đó đang 
cần đến chúng vì tiền công bằng tiền tăng lên. Như vậy, số một triệu 
bổ sung cần thiết, do việc tăng tiền công lên 50% gây ra, sẽ được 
cung cấp mà không cần phải xuất thêm một xu-vơ-ranh nào cả. 
Người ta cũng có thể đạt được kết quả như trên mà không cần tăng 
thêm các giấy bạc ngân hàng, bằng cách tăng thêm sự lưu thông của 
hối phiếu, như đã thực hành từ lâu ở Lan-kê-sia. 


Nếu việc mức tiền công tăng lên một cách phổ biến, - ví dụ là 
100%, như ông Oét-xtơn giả định đối với tiền công của công nhân 
nông nghiệp, - làm cho giá cả những nhu yếu phẩm cần thiết nhất 
tăng lên mạnh, và theo quan điểm của ông Oét-xtơn, đòi hỏi 
thêm một số tiền mà người ta không thể kiếm ra được, thì việc 
tiền công hạ xuống một cách phổ biến tất cũng gây ra một kết 
quả như vậy, với mức độ giống như vậy, nhưng theo chiều ngược 
lại. Thật là tuyệt! Tất cả các bạn đều biết rằng những năm 1858 - 
1860 là những năm thịnh vượng nhất đối với ngành công nghiệp 
bông vải sợi, rằng đặc biệt năm 1860 là năm có một không hai về 
mặt đó trong niên giám thương nghiệp, hơn nữa trong cùng thời 
kỳ đó, tất cả những ngành công nghiệp khác cũng đều hết sức 
thịnh vượng. Năm 1860, tiền công của công nhân ngành công 
nghiệp bông vải sợi và của công nhân tất cả những ngành khác 
có liên quan đến ngành công nghiệp ấy đều cao hơn bao giờ hết. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN 161 


Nhưng cuộc khủng hoảng ở Mỹ xảy đến, và thế là tiền công của 
tất cả những công nhân ấy đều đột ngột tụt ngay xuống khoảng 
ngang với 1/4 tổng số trước đây của nó. Nếu điều đó xảy ra theo 
chiều ngược lại thì sẽ có nghĩa là tăng 300%. Nếu tiền công tăng 
từ 5 đến 20 thì chúng ta nói rằng nó đã tăng 300%. Nếu nó hạ từ 
20 xuống 5 thì chúng ta nói rằng nó sụt mất 75%. Nhưng số tăng 
thêm trong trường hợp này và sụt trong trường hợp kia đều bằng 
nhau, cụ thể là 15 si-linh. Vậy, đó là một sự thay đổi đột ngột, 
chưa từng có về mức tiền công, hơn nữa lại là một sự thay đổi 
giáng vào một số công nhân lớn gấp rưỡi số công nhân nông 
nghiệp, nếu chúng ta tính không những tất cả những công nhân 
trực tiếp làm việc trong ngành công nghiệp bông vải sợi mà cả 
những người gián tiếp phụ thuộc vào ngành công nghiệp đó nữa. 
Nhưng giá lúa mì có giảm xuống không? Không, giá đó đã tăng 
từ giá cả trung bình hàng năm là 47s. § pen-ni một quác-tơ trong 
ba năm 1858 - 1860, lên một giá cả trung bình hàng năm là 55s. 
10 pen-ni một quác-tơ trong ba năm I8§61T - 1863. Về tiền thì năm 
1861, người ta đã đúc 8 673 232 p.xt., so với 3 378 102 p.xt. năm 
1860. Nói cách khác năm 1861, người ta đúc nhiều hơn năm 1860 
là 5 295 130 p.xt.. Thật ra năm 1861, số giấy bạc ngân hàng đã đưa 
vào lưu thông ít hơn 1 319 000 p.xt. so với năm 1860. Chúng ta hãy 
trừ số này đi. Tuy vậy, so với năm 1860 là một năm thịnh vượng, 
thì đối với năm 1861 số tiền lưu thông vẫn nhiều hơn 3 976 130 p.xt, 
hay gần 4 triệu p.xt.; nhưng dự trữ vàng của Ngân hàng Anh trong 
thời gian đó đã sụt xuống, tuy không theo một tỷ lệ đúng như thế, 
nhưng theo một tỷ lệ gần như thế. 


Chúng ta hãy so năm 1862 với năm 1842. Không kể đến việc 
giá trị và số lượng hàng hóa đang lưu thông đã tăng lên rất lớn, 
thì năm 1862, ở Anh và Oen-xơ chỉ riêng số tư bản chỉ trả một 
cách đều đặn cho các cổ phiếu và trái phiếu v.v., cho chứng khoán 
đường sắt, cũng đã lên đến 320 triệu p.Xt., một số tiền mà vào 
năm 1842 người ta coi là hết sức lớn. Tuy vậy tổng số tiền lưu 
thông trong năm 1862 và năm 1842 lại gần bằng nhau. Và, nói 


162 C.MÁC 


chung, người ta thấy rằng số tiền đang lưu thông có khuynh hướng 
giảm xuống với một quy mô ngày cảng lớn, mặc dù có sự tăng lên 
rất lớn không những của tổng giá trị các hàng hóa, mà cả quy mô 
của tất cả những khoản giao dịch bằng tiền nữa. Theo quan điểm 
của ông bạn Oét-xtơn của chúng ta, đó là một điều bí ân không thê 
giải đáp được. 


Nếu ông bạn của chúng ta đi sâu chút nữa vào vẫn đề thì ông 
sẽ thấy rằng giá trị và khối lượng hàng hóa năm trong lưu thông 
và tông số các vụ giao dịch bằng tiền đã ký kết, nói chung đều 
thay đổi hàng ngày - ngay cả khi hoàn toàn không nói đến tiền 
công và cho rằng tiền công không thay đổi; rằng lượng giấy bạc 
ngân hàng phát hành thay đổi hàng ngày; rằng tổng số những 
khoản thanh toán được thực hiện mà không cần đến tiền, nhờ có 
kỳ phiếu, séc, số chuyên khoản, ngân hàng kết toán, thì thay đổi 
hàng ngày; rằng trong chừng mực mà người ta cần đến tiền bằng 
kim khí thật, thì tỷ lệ giữa một bên là số tiền đúc đang lưu thông 
và bên kia là tiền đúc và vàng thoi nằm trong dự trữ hoặc nằm 
yên trong hầm của ngân hàng, thay đổi hàng ngày; rằng số lượng 
vàng mà lưu thông trong nước thu hút và lượng vàng được đưa ra 
nước ngoài phục vụ cho lưu thông quốc tế, thì thay đổi hàng 
ngày. Ông ta sẽ hiểu rằng giáo điều của ông về số lượng tiền cố 
định là một sự sai lầm ghê gớm, trái ngược với cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta. Lễ ra ông ta nên nghiên cứu những quy luật 
cho phép lưu thông tiền tệ thích ứng với những điều kiện không 
ngừng biến đổi như thế, chứ không nên biến sự không hiểu biết 
của mình về những quy luật của lưu thông tiền tệ thành một lý lẽ 
chống lại việc tăng tiền công. 


4. CUNG VÀ CÂU 


Ông bạn Oét-xtơn của chúng ta theo đúng câu phương ngôn 
la-tinh: "repetitlo est mater studiorum”", nghĩa là sự nhắc lại là 
mẹ của sự nghiên cứu, và vì vậy ông ta nhắc lại giáo điều ban 
đầu của ông ta dưới một hình thức mới khi nói rằng sự giảm bớt 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 163 


lượng tiền do tăng tiền công gây ra, tất phải làm cho tư bản giảm 
đi, v.v.. Vì chúng ta đã nói đến điều tưởng tượng hão huyền của 
ông ta về tiền tệ, nên tôi cho rằng sẽ hoàn toàn vô ích nếu phân tích 
cặn kẽ về những hậu quả tưởng tượng mà theo ông ta thì nảy sinh 
từ sự chấn động của lưu thông tiền tệ do ông tưởng tượng ra. Vì 
vậy, tốt hơn cả là tôi sẽ cố quy ngay cái giáo điều của ông ta - giáo 
điều này vấn là một, mặc dù ông ta nhắc đi nhắc lại nó dưới những 
hình thức rất khác nhau, - fhành biểu hiện lý luận đơn giản nhất 
của nó. 

Chỉ một nhận xét duy nhất thôi cũng cho ta thấy rõ phương pháp 
tiếp cận không có tính phê phán của ông khi bàn về đề tài của mình. 
Ông ta chống lại việc tăng tiền công hoặc chống lại tiền công cao 
với tư cách là kết quả của việc tăng tiền công. Nhưng tôi xin hỏi 
ông ta: thế nào là tiền công cao và thế nào là tiền công thấp? Ví dụ, 
tại sao 5s. một tuần lại là tiền công thấp và 20s. một tuần lại là tiền 
công cao? Nếu 5 là tiền công thấp so với 20 thì 20 lại còn thấp hơn 
nữa so với 200. Nếu một người nào đó khi trình bày về hàn thử biểu 
mà nói ba hoa về nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao thì người đó sẽ 
không cung cấp được một kiến thức gì cho ai cả. Trước hết, người 
đó phải nói cho tôi hiểu rằng người ta xác định điểm đông và điểm 
sôi như thế nào, rằng những điểm xuất phát đó là do những quy luật 
tự nhiên quy định, chứ không phải do sở thích của những người bán 
hay những người chế tạo hàn thử biểu đặt ra. Thế nhưng khi nói đến 
tiền công và lợi nhuận, ông Oét-xtơn chăng những không biết rút ra 
những điểm xuất phát ấy từ những quy luật kinh tế mà thậm chí còn 
không cảm thấy sự cần thiết phải tìm kiếm những điểm xuất phát ấy 
nữa. Ông ta tự bằng lòng với việc chấp nhận những thuật ngữ tầm 
thường đang thịnh hành là cao và thấp, coi đó là cái có một ý nghĩa 
xác định chính xác, mặc dù hoàn toàn hiển nhiên là tiền công chỉ có 
thể được coi là cao hay thấp khi đem so với một thước đo nào đó để 
đo đại lượng của tiền công. 


Ông ta sẽ không thể giải thích được cho tôi là tại sao người 


164 C.MÁC 


ta lại trả một số tiền nào đó cho một lượng lao động nào đó. Nếu 
ông ta trả lời tôi rằng: đó là do quy luật cung cầu quyết định, thì 
tôi sẽ hỏi ngay lại rằng: vậy thì bản thân cung cầu đo quy luật nào 
điều tiết? Và ý kiến trả lời ấy liền lập tức đây ông ta vào chỗ bế 
tắc. Quan hệ giữa cung và cầu về lao động thay đổi không ngừng 
và cùng với những thay đổi ấy giá cả thị trường của lao động cũng 
thay đối theo. Nếu cầu vượt quá cung thì tiền công tăng lên; nếu 
cung vượt quá cầu thì tiền công hạ xuống, mặc dầu trong những 
hoàn cảnh ấy, cần phải ứm hiểu xem tình trạng thực tế của cung 
và cầu là như thế nào, bằng một cuộc bãi công chẳng hạn hay 
bằng bất cứ phương thức nào khác. Nếu các bạn thừa nhận rằng 
cung và cầu là quy luật điều tiết tiền công, thì việc chống tăng 
tiền công là một vai trò vừa trẻ con vừa vô ích, vì theo quy luật 
tối cao mà các bạn đã dẫn ra, thì một sự tăng có tính chất chu kỳ 
của tiền công cũng cần thiết và chính đáng như sự hạ thấp có tính 
chất chu kỳ của tiền công. Nhưng nếu các bạn không thừa nhận 
cung và cầu là một quy luật điều tiết tiền công thì tôi xin hỏi lại 
một lần nữa: Tại sao người ta lại trả một số tiền nào đó cho một 
lượng lao động nào đó? 


Nhưng chúng ta hãy xét vấn đề theo một quan điểm rộng hơn: 
nếu các bạn tưởng rằng, nói cho cùng, cung và cầu quyết định 
giá trị của lao động, hay giá trị của mọi hàng hóa khác, thì các 
bạn sẽ rất sai lầm. Cung và cầu không điều tiết một cái gì khác 
ngoài những biến động tạm thời của giá cả thị trường. Cung và 
cầu có thể giải thích cho các bạn hiểu tại sao giá cả thị trường 
của một hàng hóa lại cao hơn hay thấp hơn giá /r‡ của hàng hóa 
đó, nhưng hoàn toàn không thể giải thích bản thân giá ứj ấy. 
Giả định rằng cung và cầu cân bằng với nhau, hay như các nhà 
kinh tế học thường nói, bù trừ lẫn cho nhau. Thế là, vào đúng 
cái lúc mà những lực đối lập ấy bằng nhau thì chúng triệt tiêu 
lẫn nhau và thôi không tác động theo chiều này hay chiều khác 
nữa. Lúc mà cung và cầu cân bằng nhau và do đó ngừng tác động 
thì giá cả thị trường của một hàng hóa ăn khớp với giá trị thực 
tế của nó, với giá cả bình thường mà các giá cả thị trường của 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 165 


nó lên xuống xung quanh. Vì vậy, khi nghiên cứu bản chất của 
giả trị đó, chúng ta không liên quan gì tới những sự tác động 
tạm thời của cung và cầu đối với các giá cả thị trường. Điều đó 
đúng đối với tiền công cũng như đối với giá cả của tất cả các 
hàng hóa khác. 


5. TIỀN CÔNG VÀ GIÁ CÁ 


Tất cả những lý lẽ của ông bạn chúng ta - nếu quy thành biểu 
hiệu lý luận đơn giản nhất của chúng lại là giáo điều duy nhất sau 
đây: "Giá cả các hàng hóa là do tiễn công quyết định hay điểu 
tiẾt ", 


Tôi có thể viện vào kinh nghiệm thực tế để bác bỏ ý kiến sai lầm 
đã lỗi thời và đã bị bác bỏ từ lâu đó. Tôi có thể chỉ ra cho các bạn 
thấy rằng những sản phẩm do bàn tay của những công nhân công 
xưởng, hầm mỏ, xưởng đóng tàu, v.v., ở Anh, - mà lao động được 
trả công tương đối cao - làm ra, lại được đem bán rẻ hơn các sản 
phẩm tương ứng của những nước khác, trong lúc ấy thì sản phẩm 
lao động của công nhân nông nghiệp Anh chẳng hạn - mà lao động 
được trả công tương đối thấp - lại được bán đắt hơn so với sản 
phẩm của hầu hết các nước khác. Bằng cách so sánh những hàng 
hóa khác nhau của cùng một nước hay những hàng hóa của những 
nước khác nhau, tôi có thể chỉ cho các bạn thấy rằng, trừ một vài 
ngoại lệ có tính chất bề ngoài hơn là có tính chất thực tế, tính trung 
bình thì một lao động được trả công cao sản xuất ra những hàng hóa 
giá rẻ và một lao động được trả công thấp lại sản xuất ra những 
hàng hóa giá đắt. Dĩ nhiên, điều đó quyết không chứng minh rằng 
giá cả cao của lao động trong trường hợp này và giá cả thấp của lao 
động trong trường hợp kia là những nguyên nhân của những kết quả 
hoàn toàn đối lập nhau ấy, nhưng dẫu sao điều đó cũng chứng minh 
rằng giá cả các hàng hóa không phải do giá cả lao động quyết định. 
Nhưng chúng ta hoàn toàn không cần dùng đến phương pháp kinh 
nghiệm chủ nghĩa ấy. 


Tuy vậy có thể là ai đó sẽ bắt bẻ tôi rằng ông Oét-xtơn không 


166 C.MÁC 


đề ra cái giáo điều: "Giá cả hàng hóa là do tiễn công quy định hay 
điễu tiết". Quả thật, ông ta chưa bao giờ đưa ra một công thức như 
thế. Thậm chí, ngược lại, ông ta còn nói rằng lợi nhuận và địa tô 
cũng là những bộ phận cấu thành của giá cả hàng hóa, vì người ta 
đều lấy trong giá cả các hàng hóa để trả không những tiền công của 
công nhân mà cả lợi nhuận của nhà tư bản và địa tô của địa chủ 
nữa. Nhưng theo ý kiến của ông ta thì giá cả do cái gì tạo thành? 
Trước hết là tiền công. Rồi một tỷ lệ phần trăm được cộng thêm vào 
giá cả vì lợi ích của nhà tư bản và một tỷ lệ phần trăm khác cũng 
được cộng thêm vào đó vì lợi ích của địa chủ. Giả định rằng tiền 
công trả cho một lao động dùng để sản xuất ra một hàng hóa là 10. 
Nếu tỷ suất lợi nhuận là 100% so với tiền công đã trả thì nhà tư bản 
sẽ cộng thêm 10 vào số tiền công đã trả, và nếu tỷ suất địa tô cũng 
là 100% so với tiền công đã trả thì còn sẽ cộng thêm 10 nữa và tổng 
số giá cả của hàng hóa sẽ là 30. Nhưng việc quy định giá cả như 
vậy sẽ chỉ có nghĩa là giá cả được quy định bởi tiền công. Nếu 
trong trường hợp nói trên, tiền công tăng lên thành 20 thì giá cả 
hàng hóa sẽ tăng lên đến 60, v.v.. Do đó, tất cả các tác giả cũ viết 
về các vấn đề kinh tế chính trị, những người đã đưa ra cái giáo điều 
cho rằng tiền công điều tiết giá cả, đều cố chứng minh điều đó bằng 
cách coi lợi nhuận và địa tô chỉ là những tỷ lệ phần trăm được cộng 
thêm vào tiên công. Cô nhiên, không một ai trong bọn họ có thể quy 
những giới hạn của những tỷ lệ phần trăm thu thêm ấy thành một 
quy luật kinh tế nào đó. Trái lại, hình như họ cho rằng lợi nhuận 
được quy định bởi truyền thống, tập quán, ý muốn của nhà tư bản 
hay bởi một phương pháp nào khác cũng có tính chất tùy tiện và 
không thể giải thích được như thế. Khi khẳng định rằng lợi nhuận 
là do sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản quyết định, thì như vậy là 
họ chẳng nói lên được một điều gì cả. Rõ ràng là sự cạnh tranh ấy 
san bằng những tỷ suất lợi nhuận khác nhau trong các ngành sản 
xuất khác nhau nghĩa là quy những tỷ suất ấy thành một mức trung 
bình thống nhất, nhưng sự cạnh tranh ấy hoàn toàn không thể quyết 
định được bản thân mức ấy, hay tỷ suất lợi nhuận phổ biến. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 167 


Khi nói rằng giá cả của những hàng hóa là do tiền công quyết 
định, thì chúng ta định nói gì? Vì tiền công chỉ là một tên gọi của 
giá cả lao động cho nên nói như thế là chúng ta muốn nói rằng giá 
cả các hàng hóa là do giá cả lao động điều tiết. Vì "giá cả” là giá 
trị trao đổi, - và khi tôi nói đến giá trị, tôi bao giờ cũng muốn nói 
đến giả trỊ trao đổi, - là giá trị trao đổi được biểu hiện bằng tiên, 
cho nên luận điểm đó quy lại là "giá trị các hàng hóa là do giá trị 
của lao động quyết định", hay "giá trị của lao động là thước đo 
chung của giả trị”. 


Nhưng trong trường hợp đó thì bản thân “giá frj của lao động” 
được quyết định như thế nào? Ở đây, chúng ta đi tới chỗ bế tắc. 
Cố nhiên là chúng ta sẽ rơi vào chỗ bế tắc nếu chúng ta cố lập 
luận một cách lôgích. Nhưng những người bảo vệ học thuyết đó 
không quan tâm lắm đến lôgích. Chúng ta hãy lấy ông bạn Oét-xtơn 
của chúng ta làm ví dụ. Thoạt tiên, ông ta giải thích cho chúng ta 
rằng tiền công quyết định giá cả các hàng hóa và vì vậy, khi tiền 
công tăng lên thì giá cả cũng phải tăng lên. Sau đó ông ta lại bắt 
đầu chứng minh cho chúng ta thấy rằng việc tăng tiền công không 
đem lại một sự ích lợi nào cả, vì giá cả hàng hóa sẽ tăng lên và vì 
trên thực tế tiền công được đo bằng giá cả những hàng hóa mà tiền 
công được chi để sản xuất ra chúng. Như vậy là chúng ta bắt đầu 
với lời khẳng định rằng giá trị của lao động quyết định giá trị của 
hàng hóa, và chúng ta kết thúc bằng lời khẳng định rằng giá trị 
của hàng hóa quyết định giá trị của lao động. Như vậy là chúng ta 
cứ loay hoay trong một vòng luân quân và chẳng đi đến một kết 
luận nào cả. 


Xét về toàn bộ, rõ ràng là nếu chúng ta lấy giá trị của một hàng 
hóa nào đó, chẳng hạn như của lao động, lúa mì, hay một hàng hóa 
nào khác, làm thước đo chung của giá trị và làm cái điều tiết giá trị 
thì chúng ta chỉ chuyển sự khó khăn sang chỗ khác mà thôi, vì 
chúng ta xác định một giá trỊ này bằng một giả trị khác, giả trị khác 
này đến lượt nó cũng lại cần phải được xác định. 


168 C.MÁC 


Dưới biểu hiện trừu tượng nhất của nó, cái giáo điều cho rằng 
"tiền công quyết định giá cả các hàng hóa", quy lại là: "giá trị 
quyết định giá trị", và lối nói trùng lặp đó có nghĩa là trên thực tế 
chúng ta không biết gì về giá trị cả. Nếu chúng ta thừa nhận tiền đề 
đó thì mọi lập luận về những quy luật phổ biến của khoa kinh tế 
chính trị sẽ trở thành những lời nói ba hoa rỗng tuếch. Cho nên, 
công lao to lớn của Ri-các-đô là ở chỗ trong cuốn "Những nguyên 
lý của khoa kinh tế chính trị" của ông, xuất bản năm 1817, ông 
đã hoàn toàn đập tan cái quan niệm sai lầm cũ, thông dụng và đã 
lỗi thời, nói rằng "tiền công quyết định giá Gà, quan niệm mà 
A-đam Xmít và những người Pháp tiền bối của ông đã bác bỏ trong 
những phần thật sự khoa học của những công trình nghiên cứu của 
họ, nhưng lại được nhắc lại trong những chương nông cạn hơn và 
có tính chất tầm thường hóa của họ. 


6. GIÁ TRỊ VÀ LAO ĐỘNG 


Thưa các bạn, bây giờ tôi đã đến cái điểm mà tôi phải bắt tay 
vào việc thực tế làm sáng tỏ vấn đề mà chúng ta đang xem xét. Tôi 
không thể hứa là tôi sẽ làm việc đó một cách hoàn toàn thỏa đáng, 
vì muốn thế thì tôi phải bao quát cả toàn bộ lĩnh vực của khoa kinh 
tế chính trị. Tôi chỉ có thể, như người Pháp nói, "effleurer la 
question"!”, nghĩa là chỉ đề cập những điểm chính mà thôi. 


Vấn đề đầu tiên mà chúng ta phải đặt ra là: giá /rị của hàng hóa 
là gì? Giá trị đó được quy định như thế nào? 


Thoạt nhìn, người ta có thể cho rằng hình như giá trị của hàng 
hóa là một cái gì hoàn toàn ương đối, và không thể xác định 
được, nếu không xét hàng hóa trong những quan hệ của nó với tất 
cả những hàng hóa khác. Thật vậy, khi chúng ta nói đến giá trỊ, 
giá trị trao đổi của hàng hóa, thì chúng ta muốn nói đến những tỷ 
lệ về lượng theo đó hàng hóa ấy có thể trao đổi được với những 


1*- "lướt qua vẫn đề". 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 169 


hàng hóa khác. Nhưng khi đó sẽ nảy ra một câu hỏi: làm thế nào 
để xác định những tỷ lệ theo đó các hàng hóa được trao đổi với 
nhau? 


Do kinh nghiệm chúng ta biết rằng những tỷ lệ ấy vô cùng khác 
nhau. Nếu chúng ta lấy một hàng hóa nào đó, như lúa mì chăng hạn, 
thì chúng ta sẽ thấy rằng một quác-tơ lúa mì được đổi lấy những 
hàng hóa khác nhau theo những tỷ lệ hầu như vô cùng khác nhau. 
Tuy nhiên, vì giá trị cúa lúa mì bao giờ cũng vẫn như cũ dù nó 
được biểu hiện bằng lụa, bằng vàng, hay bằng bất kỳ một hàng hóa 
nào khác, nên nó phải là một cái gì khác với những tỷ lệ trao đổi 
khác nhau theo đó nó được trao đổi với những hàng hóa khác và là 
một cái gì độc lập với những tỷ lệ trao đổi ấy. Phải có một khả 
năng biểu hiện nó dưới một hình thức khác với những tỷ lệ ngang 
bằng nhau khác nhau ấy, giữa các hàng hóa khác nhau. 


Tiếp nữa, nếu tôi nói rằng một quác-tơ lúa mì đổi lấy sắt theo 
một tỷ lệ nào đó, hay giá trị của một quác-tơ lúa mì được biểu hiện 
bằng một số lượng sắt nào đó, thì đó là tôi nói rằng giá trị của lúa 
mì và vật ngang giá với nó dưới dạng sắt đều bằng một vật: fh# ba 
nào đó không phải là lúa mì cũng không phải là sắt, vì tôi giả thiết 
rằng hai thứ hàng hóa đó biểu hiện cùng một đại lượng dưới hai 
hình thức khác nhau. Cho nên, mỗi một hàng hóa đó, lúa mì cũng 
như sắt, phải được quy một cách độc lập với hàng hóa kia thành vật 
thứ ba ấy, vật này là thước đo chung của chúng. 


Đề làm sáng tỏ điều này, tôi sẽ dẫn ra một ví dụ hình học rất 
giản đơn. Khi chúng ta so sánh diện tích của những tam giác có 
những dạng rất khác nhau và lớn bé rất khác nhau, hay khi chúng ta 
so sánh diện tích của những tam giác với diện tích của những hình 
chữ nhật, hay với diện tích của mọi hình trực tuyến khác thì chúng 
ta làm như thế nào? 


Chúng ta quy diện tích của một tam giác bất kỳ thành một 
biểu hiện khác hắn với hình thức có thể thấy được của nó. Biết 
rằng diện tích của một hình tam giác bằng nửa tích của đáy với 


170 C.MÁC 


chiều cao, chúng ta có thể so sánh những diện tích lớn nhỏ khác 
nhau của mọi loại tam giác và của mọi hình trực tuyến với nhau, 
bởi vì mỗi hình ấy đều có phân thành một số hình tam giác 
nhất định. 


Đối với giá trị của các hàng hóa chúng ta cũng phải dùng đến 
phương pháp đó. Chúng ta làm thế nào để có thể quy tất cả những 
giá trị đó thành một biểu hiện duy nhất, chung cho tất cả chúng, chỉ 
phân biệt những giá trị ấy căn cứ vào những tỷ lệ trong đó chúng 
chứa đựng cũng một thước đo giống nhau mà thôi. 


Vì giá trị trao đổi của các hàng hóa chỉ là những chức năng xã 
hội của những vật ấy và không có gì chung với những thuộc tính ứ 
nhiên của những vật ẫy, cho nên trước hết, chúng ta phải hỏi: /hec 
thể xã hội chung của tất cả các hàng hóa là cái gì? Đó là /ao động. 
Muốn sản xuất ra một hàng hóa thì phải chi phí vào nó hay đầu tư 
vào nó một lượng lao động nhất định. Và tôi không nói chỉ đơn 
thuần về /zo động thôi, mà tôi nói về lao động xã hội. Người nào 
sản xuất ra một vật phẩm cho nhu cầu trực tiếp của mình để chính 
mình tiêu dùng vật phẩm ấy thì người đó làm ra một sản phẩm, chứ 
không phải một hàng hóa. Với tư cách là người sản xuất tự cung tự 
cấp, người đó không có gì dính dáng tới xã hội cả. Nhưng để sản 
xuất ra hàng hóa, người đó không những phải sản xuất ra một vật 
phẩm thỏa mãn một nhu cầu xã Zó¡ nào đó, mà bản thân lao động 
của người đó còn phải hợp thành một bộ phận không thể tách rời 
hay một phần của tổng số lao động mà xã hội đã chi phí. Lao động 
của người đó phải phục tùng sự phân công lao động trong xã hội. 
Lao động ấy sẽ chẳng là cái gì cả, nếu không có những ngành lao 
động khác và đến lượt nó, nó cũng trở nên cần thiết để bố sung cho 
những ngành ấy. 


Nếu chúng ta xem xét hàng hóa với tính cách là những giá trị, 
thì như thế là chúng ta chỉ xem xét chúng dưới cái giác độ chúng 
là lao động xã hội đã được vật hóa, đã được có định lại hay 
nếu muốn, đã được kết tỉnh lại. Trên quan điểm đó, các hàng hóa 
chỉ có thể phản biệt với nhau ở chỗ chúng đại biểu cho những 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN IưAi 


số lượng lao động nhiều hơn hay ít hơn. Ví dụ như để sản xuất một 
khăn tay lụa, người ta có thể chi phí một số lượng lao động nhiều 
hơn là để sản xuất một viên gạch. Nhưng số /ượng lao động được 
đo bằng cái gì? Bằng độ dài của thời gian trong đó lao động được 
thực hiện - bằng giờ, bằng ngày, v.v.. Để có thể áp dụng thước đo 
ấy để đo lao động người ta phải quy tất cả các loại lao động thành 
lao động trung bình hay lao động giản đơn, coi đó là cái thông nhất 
của chúng. 


Như vậy là chúng ta đi tới kết luận như sau: hàng hóa có giá frị 
vì nó là một sự kết tỉnh của lao động xã hội. Đại lượng giả trị của 
nó, hay giá trỊ /#ơng đối của nó, phụ thuộc vào số lượng thực thể xã 
hội nhiều hay ít mà nó chứa đựng; nghĩa là phụ thuộc vào số lượng 
tương đối của lao động cần thiết để sản xuất ra nó. Vậy, giá frị 
tương đối của các hàng hóa được quyết định bởi những số lượng 
hay khối lượng lao động tương ng đã được bỏ vào, được vật hóa, 
được có định lại trong các hàng hóa đó. Những lượng tương ứng 
của những hàng hóa mà người ta phải mất một thời gian lao động 
như nhau, để sản xuất ra chúng thì ngang nhau. Hay là: giá trị của 
một hàng hóa này quan hệ với giá trị của một hàng hóa khác cũng 
giống như số lượng lao động được cô định lại trong hàng hóa này 
quan hệ với số lượng lao động được cố định lại trong hàng hóa kia. 


Tôi thấy trước rằng có nhiều bạn sẽ hỏi tôi: liệu có thực sự 
có một sự khác nhau lớn đến như thế, hay nói chung liệu có một 
sự khác nhau nào đó giữa ý kiến khẳng định rằng những giá trị 
của hàng hóa là do /ứiển công quyết định và ý kiến khẳng định 
rằng những giá trị đó là do số lượng tương đối của lao động cần 
thiết để sản xuất ra những hàng hóa ấy quyết định hay không? 
Nhưng các bạn phải hiểu rằng việc rả công cho lao động và số 
lượng lao động là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ví dụ chúng ta 
hãy giả định rằng trong một quác-tơ lúa mì và một ôn-xơ vàng 
chứa đựng những lượng lao động ngang nhau. Tôi lẫy thí dụ đó 
vì Ben-gia-min Phran-clin đã dùng nó trong tác phẩm đầu tiên 
của mình xuất bản năm 1729 dưới nhan đề là "Khảo cứu sơ bộ 


172 C.MÁC 


về bản chất và sự cần thiết của tiền giáy"!??, trong đó ông là một 
trong những người đầu tiên đã tìm ra bản chất thật sự của giá trị. 
Vậy là chúng ta đã giả định rằng một quác-tơ lúa mì và một 
ôn-xơ vàng là những giá trị ngang nhau, hay là những vật ngang 
giá, bởi vì chúng đều là sự kết tỉnh của những lượng lao động 
trung bình ngang nhau, của chừng này ngày hoặc chừng này tuần 
lễ lao động được cố định lại một cách tương ứng trong những 
hàng hóa ấy. Khi quy định giá trị tương đối của vàng và lúa mì 
như vậy, chúng ta có căn cứ vào ứiển công của công nhân nông 
nghiệp và của công nhân mỏ bằng bắt kỳ cách nào đó hay không? 
Hoàn toàn không. Chúng ta gác lại hoàn toàn không xác định vẫn 
đề lao động hàng ngày hay hàng tuần được trả công nh thế nào 
và thậm chí cả vấn đề nói chung, người ta có sử dụng lao động 
làm thuê hay không. Nếu lao động làm thuê được sử dụng thì 
tiền công của hai loại công nhân đó có thể hoàn toàn không 
ngang nhau. Người công nhân mà lao động đã được vật hóa trong 
một quác-tơ lúa mì có thể chỉ nhận được hai bu-sen lúa mì, còn 
người công nhân làm ở mỏ thì có thể chỉ nhận được 1/2 ôn-xơ 
vàng. Hoặc nếu giả định rằng tiền công của họ bằng nhau thì 
những tiền công đó có thể chênh lệch theo những tý lệ hết sức 
khác nhau với những giá trị của những hàng hóa do họ sản xuất 
ra. Tiền công đó có thể bằng 1/2, 1/3, 1⁄4, 1/5 hay bất cứ một phần 
nào khác của một quác-tơ lúa mì hay của một ôn-xơ vàng. Dĩ nhiên 
tiền công của họ không thê vượt quá, không thê lớn hơn giá trị 
của những hàng hóa mà họ đã sản xuất ra, nhưng nó có thê nhỏ 
hơn giá trị đó, hơn nữa là với những mức độ hết sức khác nhau. 
Tiên công của họ bị giá trị của các sản phẩm giới hạn, nhưng giá 
trị của sản phẩm của họ lại hoàn toàn không bị tiền công giới 
hạn. Nhưng cái chủ yếu là: những giá trị, những giá trị tương đối 
của lúa mì và vàng chẳng hạn, đã được quy định một cách hoàn 
toàn độc lập với giá trị của lao động đã sử dụng nghĩa là hoàn 
toàn độc lập với riển công. Vì vậy việc quy định giá trị hàng 
hóa bằng những lượng lao động tương đổi được cố định trong 
những hàng hóa đó là một cái gì hoàn toàn khác với cái phương 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 173 


pháp trùng lập là quy định giá trị các hàng hóa bằng giá trị của lao 
động hay bằng tiền công. Nhưng điểm này sẽ còn được soi sáng 
thêm trong quá trình nghiên cứu của chúng ta. 


Khi tính giá trị trao đổi của một hàng hóa, chúng ta còn phải 
cộng thêm vào số lượng lao động đã tiêu dùng ở giai đoạn cuối 
cùng của sản xuất, cái số lượng lao động ứrước kia đã nhập vào 
nguyên liệu của hàng hóa và lao động đã bỏ vào thiết bị, dụng cụ, 
máy móc và nhà xưởng cần thiết để thực hiện lao động đó. Ví dụ, 
giá trị của một lượng sợi bông nhất định là sự kết tỉnh của số lượng 
lao động đã thêm vào bông trong quá trình kéo sợi, của số lượng 
lao động trước kia đã bỏ vào chính số bông đó, của số lượng lao 
động đã vật hóa trong than, dầu mỡ và những vật liệu phụ khác đã 
dùng, của số lượng lao động đã bỏ vào máy hơi nước, cọc sợi, nhà 
xưởng, v.v.. Những công cụ sản xuất chính cống như: dụng cụ, máy 
móc, nhà xưởng, được dùng trở lại trong một thời gian dài hay ngắn 
trong những quá trình sản xuất lặp đi lặp lại. Nếu những công cụ 
sản xuất ây được tiêu dùng một lần là hết như nguyên liệu, thì toàn 
bộ giá trị của chúng sẽ chuyên ngay một lần vào hàng hóa mà nó 
được sử dụng để sản xuất ra. Nhưng vì một cọc sợi, chẳng hạn, chỉ 
hao mòn dần dần, nên người ta làm một con tính trung bình, căn cứ 
vào thời gian tồn tại trung bình của cọc sợi đó và hao mòn trung 
bình của nó trong một thời gian nhất định, ví dụ trong một ngày 
chăng hạn. Bằng cách đó, chúng ta tính xem giả trỊ của cọc SỢI 
được chuyên vào sợi đã chế biến được trong một ngày là bao nhiêu 
và do đó xem trong tổng số lượng lao động đã nhập vào một pao sợi 
chăng hạn, phần của số lượng lao động đã bỏ vào trong cọc sợi 
trước đó là bao nhiêu. Đối với mục đích hiện nay của chúng ta thì 
không cần phải trình bày cặn kẽ hơn về điểm này nữa. 


Có thể cảm thấy rằng nếu giá trị của hàng hóa là do số /ượng 
lao động dùng để sản xuất ra nó quyết định thì một người càng 
lười hay cảng vụng bao nhiêu, hàng hóa do anh ta chế tạo ra sẽ 
càng nhiều giá trị bấy nhiêu, vì thời gian lao động cần thiết để 
chế tạo ra hàng hóa đó sẽ dài hơn bấy nhiêu. Song kết luận như 


174 C.MÁC 


thế là một sự nhằm lẫn đáng buồn. Các bạn hãy nhớ lại rằng tôi đã 
dùng từ "lao động xã hội", và từ "xã hội" ấy bao hàm rất nhiều ý 
nghĩa. Khi chúng ta nói rằng giá trị của hàng hóa là do số /ượng lao 
động đã bỏ vào trong hàng hóa đó hay kết tỉnh trong đó quyết định, 
thì đó là chúng ta muốn nói đến số lượng lao động cần thiết đề sản 
xuất ra hàng hóa đó trong một trạng thái xã hội nhất định, trong 
những điều kiện sản xuất xã hội trung bình nào đó và với một 
cường độ và một trình độ thành thạo xã hội trung bình của lao động 
được sử dụng. Khi ở Anh, máy dệt chạy bằng hơi nước bắt đầu cạnh 
tranh với khung cửi dệt tay thì chỉ cần một nửa thời gian lao động 
trước kia để biến một lượng sợi nhất định thành một i-oóc-đơ vải 
bông hay một i-oóc-đơ dạ. Thật vậy, bây giờ người thợ dệt tay khốn 
khổ phải làm việc 17 - 18 giờ một ngày, chứ không phải 9 - 10 giờ 
như trước kia nữa. Nhưng trong sản phẩm của 20 giờ lao động của 
anh ta giờ đây chỉ bao hàm 10 giờ lao động xã hội, hay 10 giờ lao 
động xã hội cần thiết để biến một số lượng sợi nhất định thành vải. 
Vì vậy, giờ đây sản phẩm của 20 giờ lao động của anh ta không 
chứa đựng nhiều giá trị hơn so với sản phẩm lao động 10 giờ của 
anh ta trước kia. 


Vậy, nếu số lượng lao động xã hội cần thiết đã vật hóa trong các 
hàng hóa quyết định giá trị trao đổi của chúng thì mọi sự tăng thêm 
số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa đều phải 
làm tăng giá trị của hàng hóa đó lên và mọi sự giảm bớt số lượng 
lao động đó đều phải làm giảm giá trị của hàng hóa ấy. 


Nếu số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra những hàng 
hóa nhất định không thay đổi thì giá trị tương đối của những 
hàng hóa ấy cũng không thay đổi. Nhưng tình hình không phải 
như thế. Số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa 
luôn luôn thay đổi cùng với những sự thay đổi của sức sản xuất 
của lao động được sử dụng. Sức sản xuất của lao động càng lớn 
thì người ta càng sản xuất được nhiều sản phẩm trong một thời 
gian lao động nhất định; và sức sản xuất của lao động càng thấp 
thì trong một đơn vị thời gian lao động người ta càng sản xuất 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 175 


được ít sản phẩm hơn. Ví dụ, nếu do dân số tăng lên mà người ta 
cần phải canh tác những đất đai kém phì nhiêu hơn thì chỉ có thê 
thu được một số lượng sản phẩm như cũ với điều kiện phải chi phí 
một số lượng lao động lớn hơn, và do đó giá trị của nông phẩm sẽ 
tăng lên. Mặt khác, nếu nhờ những tư liệu sản xuất hiện đại, trong 
một ngày lao động, một người thợ kéo sợi biến được thành sợi một 
số bông hàng nghìn lần nhiều hơn số bông mà trước kia người ấy 
chế biến bằng xe kéo sợi trong cùng một thời gian thì rõ ràng là 
mỗi một pao bông sẽ thu hút lao động kéo sợi ít hơn trước hàng 
nghìn lần, và do đó giá trị quá trình kéo sợi thêm vào mỗi một pao 
bông sẽ ít hơn trước hàng nghìn lần. Giá trị của sợi cũng sẽ giảm đi 
một cách tương ứng. 


Nếu không kế đến những sự khác nhau về những đặc điểm tự 
nhiên và những kỹ năng lao động đã có được của những con 
người khác nhau, thì sức sản xuất của lao động chủ yếu phải phụ 
thuộc vào: 


1) những điêu kiện / nhiên của lao động, như độ phì nhiêu của 
đât đai, sự giàu có của các mỏ, v.V.; 


2) sự hoàn thiện ngày càng nhiều thêm của những /ực lượng xã 
hội của lao động nảy sinh từ một nền sản xuất trên quy mô lớn, từ sự 
tích tụ tư bản và sự kết hợp lao động, từ sự phân công lao động, máy 
móc, từ sự cải tiến các phương pháp sản xuất, từ việc sử dụng những 
nhân tố hóa học và các nhân tố tự nhiên khác, từ sự thu hẹp thời gian 
và không gian nhờ các phương tiện giao thông và vận tải và từ mọi 
phát minh khác, nhờ chúng mà khoa học buộc những lực lượng tự 
nhiên phải phục vụ lao động, và nhờ chúng mà tính chất xã hội hay 
hợp tác của lao động được phát triển. Sức sản xuất của lao động càng 
cao thì lao động chỉ phí cho một lượng sản phẩm nhất định lại càng 
Ít, và do đó, giá trị của sản phẩm lại cảng nhỏ. Sức sản xuất của lao 
động càng thấp thì lao động chi phí cho một lượng sản phẩm nhất 
định lại càng nhiều, và do đó, giá trị của sản phẩm lại càng lớn. Vì 
vậy, chúng ta có thể nêu ra điều sau đây như là một quy luật chung: 


176 C.MÁC 


Giá trị của hàng hóa tỷ lệ thuận với thời gian lao động dùng để 
sản xuất ra những hàng hóa đó, và tỷ lệ nghịch với sức sản xuất 
của lao động đã được chỉ phi. 

Cho tới đây, tôi mới chỉ nói về giá trị, bây giờ tôi sẽ nói thêm 
vài lời về giá cả, một hình thức đặc biệt mà giá trị khoác lấy. 

Giá cả, tự nó, chăng qua chỉ là biểu hiện bằng tiền của giá trị. 
Ví dụ, giá trị của tất cả mọi hàng hóa ở nước Anh được biểu hiện 
thành giá cả bằng vàng, trong lúc đó thì ở lục địa, giá trị ấy chủ yếu 
được biểu hiện thành giả cả bằng bạc. Giá trị của vàng hay của bạc, 
cũng giống như giá trị của mọi thứ hàng hóa khác, đều do số lượng 
lao động cần thiết để khai thác ra chúng quyết định. Các bạn trao 
đôi một lượng sản phẩm nào đó của mình, trong đó đã kết tỉnh một 
số lượng lao động nhất định của nước các bạn, để lấy sản phẩm của 
các nước sản xuất ra vàng và bạc, trong đó đã kết tinh một số lượng 
lao động nhất định của các nước ấy. Chính bằng cách đó, nghĩa là 
trên thực tế nhờ sự trao đổi hàng hóa lấy hàng hóa, mà người ta học 
được cách biểu hiện giá trị của tất cả các hàng hóa, nghĩa là biểu 
hiện số lượng lao động đã chi phí để sản xuất ra những hàng hóa 
đó, thành vàng và bạc. Nếu tìm hiểu sâu hơn nữa biểu hiện bằng 
tiễn của giá trị - hay điều này cũng vậy - việc biến giá trị thành giá 
cả, thì các bạn sẽ thấy rằng đó là một quá trình nhờ nó mà giá /rị 
của tất cả các hàng hóa có được một hình thái độc lập và đông 
nhất, hay nhờ nó mà những giá trị ấy được biểu hiện với tư cách là 
những lượng của một lao động xã hội giống nhau. Giá cả trong 
chừng mực nó chỉ là biểu hiện bằng tiền của giá trị, đã được 4-đam 
Xmít gọi là giả cả tự nhiên, còn những nhà trọng nông người Pháp 
gọi nó là "giá cả tất yếu". 

Vậy quan hệ giữa giá frị và giá cả thị trường hay giữa giả 
cả tự nhiên và giá cả thị trường là một quan hệ như thể nào? 
Tất cả các bạn đều biết rằng giá cả thị trường của tất cả các 
hàng hóa cùng loại đều ø# nhau, dù cho những điều kiện sản 
xuất của những người sản xuất riêng biệt có khác nhau đến như 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 177 


thế nào chăng nữa. Giá cả thị trường chỉ biểu hiện /ượng lao 
động xã hội trung bình cần thiết trong những điều kiện trung 
bình của sản xuất, để cung cấp cho thị trường một khối lượng 
nhất định những hàng hóa nhất định. Giá cả đó được tính cho 
toàn bộ khối lượng hàng hóa thuộc một loại nhất định. Trong 
chừng mực đó giá cả thị trường của hàng hóa ăn khớp với giá trị 
của nó. Mặt khác, những biến động của giá cả thị trường, khi thì 
cao hơn khi thì thấp hơn giá trị hay giá cả tự nhiên, lại phụ thuộc 
vào những biến động của cung và cầu. Những sự chênh lệch của 
giá cả thị trường so với giá trị thường xuyên xảy ra, nhưng, như 
A-đam Xmíf nói: 

"Giá cả tự nhiên dường như là cái giá cả trung tâm mà giá cả của mọi hàng 
hóa luôn luôn xoay xung quanh nó. Những tình hình ngâu nhiên khác nhau đôi 
khi có thê giữ các giá cả hàng hóa ở một mức cao hơn giá cả tự nhiên nhiêu và 
đôi khi lại đây chúng xuông thâp hơn mức đó. Nhưng dâu cho những trở ngại đây 
các giá cả ra khỏi trung tâm ôn định ây là những trở ngại như thê nào chăng nữa, 


chúng vẫn luôn luôn hướng vào trung tâm đó"!39, 


Giờ đây tôi không thể trình bày vấn đề đó một cách cặn kẽ được. 
Chỉ cần nói rằng øếu cung và cầu cân bằng nhau thì giá cả thị trường 
của các hàng hóa sẽ ăn khớp với giá cả tự nhiên của chúng, nghĩa là 
với những giá trị của chúng, những giá trị này do số lượng lao động 
cần thiết để sản xuất ra các hàng hóa đó quyết định. Nhưng cung và 
cầu phải luôn luôn hướng đến chỗ cân bằng với nhau, mặc dù điều đó 
chỉ diễn ra bằng cách là một biến động này được bù trừ bằng một biến 
động khác, một sự tăng lên bằng một sự giảm xuống và vice versa!”, 
Nếu các bạn phân tích sự vận động của giá cả thị trường trong những 
khoảng thời gian dài hơn, như Tu-cơ đã làm trong cuốn "Lịch sử 
giá cả" của ông chẳng hạn, chứ không phải chỉ xem xét những biến 
động hàng ngày, thì các bạn sẽ thấy rằng những sự lên xuống của 
giá cả thị trường, những sự chênh lệch của những giá cả đó so với 
giá trị, những sự lên và xuống của chúng triệt tiêu và bù trừ lẫn 


1*- ngược lại. 


178 C.MÁC 


nhau; thành thử nếu không nói đến ảnh hưởng của các tô chức độc 
quyền và của một vài biến đổi khác mà hiện nay tôi không thể nói 
đến, thì trung bình mà nói mọi loại hàng hóa đều bán ra theo giá /rị 
của chúng, hay theo giá cả tự nhiên của chúng. Những khoảng thời 
gian trung bình trong đó những biến động của giá cả thị trường bù 
trừ lẫn nhau, đều khác nhau đối với những loại hàng hóa khác nhau, 
bởi vì đối với một loại hàng hóa này thì cung dễ thích ứng với cầu 
hơn, còn đối với loại hàng hóa kia thì khó hơn. 


Vậy, nếu nói chung, trong những khoảng thời gian tương đối 
dài, tất cả mọi loại hàng hóa đều bán theo giá trị của chúng, thì sẽ 
là vô lý khi giả định rằng lợi nhuận, - không phải lợi nhuận trong 
những trường hợp cá biệt, mà là lợi nhuận thường xuyên và bình 
thường trong các ngành công nghiệp khác nhau, - đều nảy sinh từ 
việc cộng thêm vào giá cả hàng hóa, hoặc từ việc hàng hóa được 
bán ra theo những giá cả vượt quá giá ứrjị của chúng. Tính chất vô 
lý của quan niệm này sẽ trở nên rõ ràng khi chúng ta khái quát 
hóa nó. Cái mà một người luôn luôn được lợi với tư cách là người 
bán, thì người đó sẽ luôn luôn đánh mất đi với tư cách là người 
mua. Nói rằng có những người mua mà không bán, hay tiêu dùng 
mà không sản xuất thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Cái mà 
những người ây trả cho những người sản xuất, thì ngay từ đầu họ 
phải nhận không của những người sản xuất ấy. Nếu một người 
thoạt tiên lấy tiền của các bạn rồi sau đó trả lại tiền đó cho các 
bạn bằng cách mua hàng của các bạn, thì các bạn sẽ không bao giờ 
giàu lên được khi bán hàng hóa của các bạn cho hắn quá đắt. Cái 
lối buôn bán đó rất có thể giảm bớt sự thua lỗ nhưng nó không bao 
giờ có thể đem lại lợi nhuận. 


Vì vậy, muốn giải thích bản chất chung của lợi nhuận, các bạn 
phải xuất phát từ nguyên lý nói rằng tính trung bình thì hàng 
hóa được bán theo giả trị thực tế của chúng và lợi nhuận thu được 
là do bản hàng hóa theo giá trị của chúng, nghĩa là bán một cách 
tỷ lệ với lượng lao động đã vật hóa trong các hàng hóa đó. Nếu 
các bạn không giải thích được lợi nhuận trên cơ sở giả thiết đó 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 179 


thì nói chung các bạn không thể giải thích được lợi nhuận. Điều 
đó hình như là ngược đời và mâu thuẫn với sự quan sát hàng 
ngày của các bạn. Nhưng nói rằng quả đất xoay quanh mặt trời 
và nước gồm có hai thứ khí rất dễ cháy thì cũng là nói ngược 
đời như vậy. Những chân lý khoa học bao giờ cũng ngược đời, 
nếu người ta phán đoán về chúng trên cơ sở kinh nghiệm hàng 
ngày, kinh nghiệm này chỉ nằm được cái bề ngoài giả dối của 
sự vật. 


7. SỨC LAO ĐỘNG 


Sau khi phân tích bản chất của giá trị, giá trị của bắt kỳ một 
hàng hóa nào, - trong chừng mực có thê làm được điều đó một cách 
lướt qua như thế, - thì chúng ta phải chú ý đến giá /rị đặc thù của 
lao động. Và ở đây, một lần nữa tôi lại phải làm các bạn ngạc nhiên 
bằng một điều khẳng định hình như là ngược đời. Tất cả các bạn 
đều tin chắc rằng cái mà các bạn bán ra hàng ngày chính là lao 
động của các bạn, rằng do đó, lao động có một giá cả, và vì giá cả 
của hàng hóa chỉ là biểu hiện bằng tiền của giá trị của hàng hóa ấy, 
cho nên chắc chắn là phải có một cái gì giống như giá ứrị của lao 
động. Thế nhưng trên thực tế không có cái gì tồn tại như là giá frj 
của lao động theo ý nghĩa thông thường của chữ đó cả. Chúng ta đã 
thấy rằng lượng lao động cần thiết đã kết tỉnh trong hàng hóa tạo 
thành giá trị của hàng hóa đó. Nhưng áp dụng khái niệm giá trị đó 
thì làm thế nào mà chúng ta có thể định được giá trị của một ngày 
lao động 10 giờ chăng hạn? Có bao nhiêu lao động chứa đựng trong 
ngày đó? Có 10 giờ lao động. Nếu nói rằng giá trị của một ngày lao 
động 10 giờ là bằng 10 giờ lao động, hay bằng số lượng lao động 
chứa đựng trong ngày lao động đó, thì đó sẽ là một điều trùng lặp 
và hơn nữa là vô nghĩa. Dĩ nhiên là sau khi chúng ta đã tìm thấy ý 
nghĩa thật sự, nhưng bị che đậy, của cách nói “giá frị của lao động” 
thì chúng ta cũng sẽ có thể giải thích được việc áp dụng giá trị 
một cách không hợp lý và tựa hồ như không thể có được đó, cũng 
giống như sau khi đã nhận thức được những sự vận động hiện 


180 C.MÁC 


thực của những thiên thê thì chúng ta có thể giải thích được những 
sự vận động có thể nhìn thấy được, như chúng thể hiện ra đối với 
chúng ta, của những thiên thê đó. 


Cái mà người công nhân đem bán, không phải trực tiếp là /zø 
động của anh ta, mà là sức lao động mà anh ta giao cho nhà tư bản 
sử dụng trong một thời gian. Điều đó đúng đến nỗi là luật pháp, - 
tôi không hiểu ở Anh có như thế hay không, nhưng dầu sao thì đó 
cũng là trường hợp của nhiều nước trên lục địa, - phải ấn định (hời 
gian tối đa theo đó một người được phép bán sức lao động của 
mình. Nếu người ấy được phép bán sức lao động của mình trong 
một khoảng thời gian bất kỳ nào thì chế độ nô lệ được khôi phục 
ngay lập tức. Ví dụ, nếu việc bán đó lại bao quát cả toàn bộ cuộc 
đời của người công nhân thì nó lập tức biến người công nhân thành 
nô lệ suốt đời cho người thuê anh ta. 


Một trong những nhà kinh tế học cổ nhất và là một trong những 
nhà triết học độc đáo nhất ở Anh 7ô-mát Hồp-xơ cũng đã nắm bắt 
được theo bản năng của ông, và trong cuốn "Li-vai-ơ-then" của 
ông, cái điểm mà tất cả những người kế tục ông đã không nhận thấy 
đó. Ông ta nói: 

"Giá trị của một người cũng giống như giá trị của tất cả mọi vật khác, là giá cả 
của người đó, nghĩa là cái mà người ta bỏ ra để sử dụng sức lực của người đó"!Ẻ!, 

Nếu chúng ta xuất phát từ cơ sở đó, chúng ta cũng sẽ có thể quy 
định được giá #rị của lao động, giỗng như giá trị của tất cả những 
hàng hóa khác. 


Nhưng trước khi làm việc đó chúng ta phải hỏi xem do đâu lại 
nảy sinh cái hiện tượng kỳ dị là trên thị trường, chúng ta thấy 
một phía là một nhóm những người mua là những người sở hữu 
ruộng đất, máy móc, nguyên liệu và tư liệu sinh hoạt, nghĩa là 
tất cả những vật trừ đất đai trong tình trạng chưa khai thác, đều 
là sản phẩm của lao động, và phía khác là một nhóm những 
người bán, không có gì để bán ngoài sức lao động của họ, những 
cánh tay lao động và bộ óc của họ? Do đâu lại nảy sinh hiện tượng 
có một nhóm người luôn luôn mua để bòn rút lợi nhuận và làm 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 181 


giàu, trong khi nhóm kia lại luôn luôn bán để sinh sống? Việc 
nghiên cứu vấn đề đó sẽ là việc nghiên cứu cái mà các nhà kinh tế 
học gọi là sự tích lũy sơ bộ hay ban đâu mà lễ ra phải gọi là sự 
tước đoạt ban đầu. Chúng ta sẽ thấy rằng cái gọi là tích lãy ban 
đầu đó chẳng qua chỉ là một loạt quá trình lịch sử đã dẫn đến việc 
phá vỡ sự thống nhất ban đầu giữa người lao động và tư liệu lao 
động của người đó. Nhưng một sự nghiên cứu như thế sẽ vượt quá 
phạm vi đề tài hiện giờ của tôi. Một khi sự £ách rởi người lao động 
ra khỏi tư liệu lao động được thực hiện thì sau đó tình trạng đó sẽ 
tự duy trì và tự tái sản xuất ra theo một quy mô luôn luôn mở rộng, 
cho tới khi một cuộc cách mạng mới và triệt để trong phương thức 
sản xuất thủ tiêu tình trạng đó và khôi phục lại sự thống nhất ban 
đầu dưới một hình thức lịch sử mới. 


Vậy giá trị của sức lao động là gì? 


Giống như giá trị của mọi hàng hóa khác, giá trị của sức lao 
động được quyết định bởi số lượng lao động cần thiết để sản xuất 
ra nó. Sức lao động của một người chỉ tồn tại trong con người 
sống của người đó. Để phát triển và duy trì đời sống của mình, 
con người ta phải tiêu dùng một số lượng tư liệu sinh hoạt nhất 
định. Nhưng giống như máy móc con người cũng hao mòn và 
phải được thay thế bằng một người khác. Ngoài số lượng những 
tư liệu sinh hoạt cần thiết để duy trì sự sống của bản thân người 
công nhán, người đó còn phải có một số lượng tư liệu sinh hoạt 
nữa để nuôi nắng con cái nhằm thay thế người ấy trên thị trường 
lao động và duy trì mãi mãi giống người công nhân. Hơn nữa, 
muốn phát triển sức lao động của mình và có được một kỹ năng 
nhất định, người ấy còn phải tiêu phí thêm một lượng giá trị nhất 
định nữa. Đối với mục tiêu nghiên cứu của chúng ta, ở đây chúng 
ta chỉ cần xét lao động rung bình mà chỉ phí giáo dục và đảo tạo 
là những đại lượng hết sức nhỏ. Nhưng nhân dịp này tôi cũng 
phải nhận xét rằng vì những chi phí để sản xuất ra sức lao động 
có chất lượng khác nhau thì khác nhau, cho nên giá trỊ của sức 
lao động sử dụng trong các ngành sản xuất khác nhau cũng phải 


182 C.MÁC 


khác nhau. Vì vậy, việc đòi hỏi một /iên công ngang nhau dựa 
trên một sự lầm lẫn, là một nguyện vọng øj¡ lÿ không bao giờ 
thực hiện được. Sự đòi hỏi đó là con đẻ của một chủ nghĩa cấp 
tiến không đúng và nông cạn, nó thừa nhận những tiền đề, nhưng 
lại tìm cách lân tránh những kết luận. Trên cơ sở của chế độ lao 
động làm thuê, giá trị của sức lao động được xác lập giống như 
giá trị của mọi thứ hàng hóa khác; và vì những loại sức lao động 
khác nhau có những giá trị khác nhau, nghĩa là đòi hỏi những 
lượng lao động khác nhau để sản xuất ra chúng, cho nên trên thị 
trường lao động chúng phải được trả theo những giá cả khác nhau. 
Đòi hỏi một sự (hù lao ngang nhau hay thậm chí một sự thù lao 
công bằng nữa trên cơ sở chế độ lao động làm thuê thì chăng khác 
gì đòi hỏi tự do trên cơ sở chế độ nô lệ. Cái mà các bạn coi là 
đúng hay công bằng thì không thuộc về vấn đề này. Vấn đề là ở 
chỗ cái gì là tất yếu và không thể tránh được đối với một chế độ 
sản xuất nhất định? 


Sau những điều đã nói ở trên, chúng ta thấy rõ rằng giả trị của 
sức lao động được quyết định bởi giá trị của những tư liệu sinh 
hoạt cần thiết để sản xuất, phát triển, bảo tồn và duy trì mãi mãi 
sức lao động. 


8. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 


Bây giờ, giả định rằng muốn sản xuất một lượng trung bình 
những tư liệu sinh hoạt cần thiết hàng ngày cho một công nhân nhất 
định thì phải mất 6 giờ lao động trung bình. Ngoài ra lại giả định 
rằng 6 giờ lao động trung bình đã được vật hóa trong một số lượng 
vàng bằng 3 si-linh. Như vậy 3s. ấy sẽ là giá cả, hay là biểu hiện 
bằng tiền của giá frị hàng ngày của sức lao động của người công 
nhân đó. Nếu người ấy làm việc 6 giờ một ngày thì mỗi ngày, người 
đó sẽ sản xuất được một giả trị đủ để mua một lượng trung bình 
những tư liệu sinh hoạt hàng ngày cần cho mình, nghĩa là để bảo 
tồn bản thân mình với tư cách là người công nhân. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 183 


Nhưng người đó là một công nhân làm thuê. Cho nên anh ta phải 
bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. Nếu anh ta bán sức lao 
động đó lấy 3s. một ngày, hay 18s. một tuần, thì anh ta bán sức lao 
động ấy đúng giá trị của nó. Giả định rằng đó là một công nhân kéo 
sợi. Nếu anh ta làm việc 6 giờ một ngày thì mỗi ngày anh ta sẽ 
thêm vào bông một giá trị là 3 si-linh. Giá trị mà mỗi ngày anh ta 
thêm vào bông như vậy là vật ngang giá chính xác với tiền công 
của anh ta, hay với giá cả của sức lao động của anh ta mà hàng 
ngày anh ta nhận được. Nhưng, trong trường hợp đó, nhà tư bản sẽ 
chăng thu được một giá fr‡ thặng dư, hoặc một sản phẩm thặng dư 
nào cả. Do đó, ở đây, chúng ta vấp phải một khó khăn thật sự. 


Khi mua sức lao động của công nhân và trả tiền theo đúng giá trị 
của nó, nhà tư bản, cũng như tất cả những người mua khác, đã có 
được quyền tiêu dùng hay sử dụng hàng hóa đã mua. Hệt như người 
ta tiêu dùng hay sử dụng máy móc bằng cách bắt máy móc phải 
hoạt động, người ta cũng tiêu dùng hoặc sử dụng sức lao động của 
một người bằng cách bắt người ấy làm việc. Sau khi đã trả giá trị 
hàng ngày hay hàng tuần của sức lao động của công nhân, nhà tư 
bản được quyền dùng sức lao động ấy hoặc bắt sức lao động ẫy phải 
làm việc cả ngày hay cả tuần. Dĩ nhiên là ngày lao động hay tuần 
lao động đều có những giới hạn nhất định. Nhưng sau này chúng ta 
sẽ xét đến điều đó kỹ hơn. 


Bây giờ, tôi muốn lưu ý các bạn đến một điểm có tính chất 
quyết định. 


Giá trị của sức lao động được quyết định bởi số lượng lao động 
cần thiết để duy trì hay tái sản xuất ra sức lao động Ấy, nhưng 
việc sử dụng sức lao động ấy chỉ bị giới hạn bởi năng lực lao 
động và thể lực của công nhân mà thôi. G¿á frị hàng ngày hay 
hàng tuần của sức lao động là một cái gì hoàn toàn khác với 
chỉ phí hàng ngày hay hàng tuần của sức lao động đó, cũng giống 
như thức ăn cần cho một con ngựa và thời gian nó có thể mang 
người cưỡi trên mình nó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Số lượng 


184 C.MÁC 


lao động tạo thành cái giới hạn của giá ír¡ sức lao động của công 
nhân thì hoàn toàn không tạo thành cái giới hạn của số lượng lao 
động mà sức lao động của người đó có thể tiến hành được. Hãy 
lấy người công nhân kéo sợi của chúng ta làm ví dụ. Chúng ta đã 
thấy rằng hàng ngày, muốn tái sản xuất ra sức lao động của mình, 
anh ta phải tái sản xuất ra một giá trị hàng ngày là 3s., cái mà anh 
ta thực hiện được bằng cách lao động mỗi ngày 6 giờ. Nhưng điều 
đó lại không làm cho anh ta mất cái khả năng có thể lao động mỗi 
ngày 10 - 12 giờ hay hơn nữa. Song, khi trả cho g7 7z hàng ngày 
hay hàng tuần của sức lao động của công nhân kéo sợi, nhà tư bản 
có quyền dùng sức lao động đó trong cả ngày hay cả tuần. Do đó, 
nhà tư bản bắt người công nhân kéo sợi phải lao động, 72 giờ một 
ngày chẳng hạn. Ngoài 6 giờ lao động cần thiết để bù lại tiền công 
của mình hay giá trị sức lao động của mình, người công nhân kéo 
sợi sẽ còn phải lao động /hêm 6 giờ nữa mà tôi gọi là những giở 
lao động thặng dư, hơn nữa lao động thặng dư này được thể hiện 
trong giá trị thặng dư và sản phẩm thặng dư. Chăng hạn, nếu 
người công nhân kéo sợi của chúng ta lao động mỗi ngày 6 giờ, 
thêm vào bông một giá trỊ là 3s., giá trị này là vật ngang giá chính 
xác với tiền công của mình, thì trong 12 giờ anh ta sẽ thêm vào 
bông một giá trỊ là 6s. và sẽ sản xuất ra một lượng sợi thặng dư 
tương ứng. Vì anh đã bản sức lao động của mình cho nhà tư bản, 
cho nên toàn bộ giá trị hay toàn bộ sản phẩm do anh ta tạo ra, là 
thuộc về nhà tư bản là kẻ chiếm hữu pro tempore'” sức lao động 
của anh ta. Do đó, khi ứng ra 3s., nhà tư bản thực hiện được một 
giá trị là 6s., vì khi ứng ra một giá trị trong đó đã kết tỉnh 6 giờ 
lao động thì nhà tư bản lại nhận được trở lại một giá trị trong đó 
đã kết tỉnh 12 giờ lao động. Lặp đi lặp lại quá trình đó hàng ngày, 
nhà tư bản sẽ ứng ra mỗi ngày 3s. và mỗi ngày sẽ bỏ túi được 6s. 
mà một nửa lại được dùng để trả tiền công, còn nửa kia là giá frị 
thặng dư mà hắn ta không trả bằng một vật ngang giá nào cả. 


1*- tạm thời. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 185 


Chính cách ứrao đổi như thế giữa tư bản và lao động là cơ sở của 
nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, hay chế độ lao động làm thuê, và 
cách trao đổi ẫy phải thường xuyên dẫn tới chỗ tái sản xuất ra 
công nhân với tư cách là công nhân và nhà tư bản với tư cách là 
nhà tư bản. 


Trong những điều kiện khác giống nhau, £ÿ suất giá trị thặng dư 
phụ thuộc vào tỷ lệ giữa phần ngày lao động cần thiết để tái sản 
xuất ra giá trị sức lao động, với thời gian thặng dư, hay lao động 
thặng dư làm cho nhà tư bản. Bởi vậy, tỷ suất đó phụ thuộc vào 
mức độ theo đó ngày lao động bị kéo dài quá số thời gian mà công 
nhân, bằng lao động của mình, chỉ tải sản xuất ra giả trị sức lao 
động của mình hoặc chỉ bù lại tiền công của mình. 


9. GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG 


Bây giờ chúng ta phải trở lại từ ngữ “giá frị hay giá cả của lao 
động”. 


Chúng ta đã thấy rằng trên thực tế đó chỉ là giá trị của sức lao 
động được đo bằng giá trị của những hàng hóa cần thiết để duy trì 
sức lao động ấy. Nhưng vì người công nhân chỉ nhận được tiền 
công szw kh¡ làm xong công việc của mình và ngoài ra, người công 
nhân còn biết rằng cái mà anh ta thực tế cung cấp cho nhà tư bản 
chính là lao động của mình, cho nên tất nhiên là anh ta coi giá trị 
hay giá cả sức lao động của anh ta là giá cả hay giá trị của bản 
thân lao động của anh ta. Nêu giá cả sức lao động của anh ta bằng 
3s., trong đó đã vật hóa 6 giờ lao động, và nếu anh ta lao động 12 
giờ thì tất nhiên là anh ta coi 3s. đó là giá trị, hay giá cả của 12 giờ 
lao động, tuy rằng 12 giờ lao động ấy được vật hóa trong một giá 
trị là 6 si-linh. Từ đó toát ra hai kết luận: 


Thứ nhất: giá trị hay giá cả của sức lao động mang cái vẻ bề 
ngoài là giá cả hay giá trị của bản thân lao động tuy rằng nói 
cho chặt chẽ ra thì giá trị và giá cả của lao động là những thuật 
ngữ vô nghĩa. 


186 C.MÁC 


Thứ hai: dù chỉ một phần lao động hàng ngày của người công 
nhân là được írd cổng, còn phần lao động kia lại không được trả 
công và dù chính lao động không được trả công ấy, hay lao động 
thặng dư, tạo thành quỹ hình thành nên giá ?r‡ thặng dư, hay lợi 
nhuận, nhưng điều này lại biểu hiện ra như thể toàn bộ lao động là 
lao động được trả công. 

Chính cái vẻ bề ngoài giả dối ấy phân biệt /zo động làm thuê với 
những hình thức /jch sứ khác của lao động. Trên cơ sở chế độ lao 
động làm thuê, ngay cả lao động không được trả công cũng thê hiện 
ra như thể là lao động được frả công. Ở người nô lệ thì ngược lại, 
ngay cả phần lao động được trả công của anh ta cũng thể hiện ra 
như thể là lao động không được trả công. Cố nhiên là để có thể lao 
động được, người nô lệ phải sống và một phần ngày lao động của 
anh ta phải hoàn lại giá trị dùng để nuôi sống bản thân anh ta. 
Nhưng vì giữa nô lệ và chủ không có giao dịch mua bán nào cả, vì 
giữa hai bên không diễn ra những hành vi mua và bán nào cả, cho 
nên toàn bộ lao động của anh ta thể hiện ra như thể là lao động 
không công. 


Mặt khác chúng ta hãy lấy người nông nô làm ví dụ, người mà ta 
có thể nói là mới ngày hôm qua đây vẫn còn tồn tại ở khắp Đông 
Âu. Người nông nô đó lao động, chẳng hạn, ba ngày cho bản thân 
trên mảnh ruộng của mình hay trên mảnh ruộng lĩnh canh, còn ba 
ngày sau đó thì phải lao động bắt buộc và không công trên ấp trại 
của chủ. Vậy, ở đây, phần lao động được trả công và phần lao động 
không được trả công tách rời nhau một cách rõ rệt trong thời gian 
và trong không gian; và phái tự do của chúng ta cảm thấy lòng đầy 
căm giận một cách đạo đức đối với ngay cái tư tưởng phi lý muốn 
bắt một người phải lao động không công. 


Nhưng dù một người có lao động 3 ngày trong tuần cho bản 
thân trên mảnh ruộng của mình và 3 ngày lao động không công 
trên trại ấp của chủ mình, hoặc người đó lao động trong công 
xưởng hay xưởng thợ 6 giờ một ngày cho bản thân và 6 giờ cho 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 187 


người thuê mình, thì điều đó thực ra cũng vậy thôi, mặc dầu là 
trong trường hợp sau, phần lao động được trả công và phần không 
được trả công trộn lẫn không tách rời nhau và bản chất của toàn bộ 
việc giao dịch đó hoàn toàn bị che giấu do có mội hợp đồng và do 
vào cuối tuần có việc /rđ tiền công. Trong một trường hợp, lao 
động không được trả công thể hiện ra như là lao động tự nguyện, 
còn trong trường hợp kia thì thể hiện ra như là lao động cưỡng bức. 
Tất cả sự khác nhau chỉ có thế thôi. 


Sau đây, nếu tôi dùng từ ngữ "giá frị của lao động" thì đó chỉ 
là thuật ngữ thông dụng bình thường dùng để chỉ "giá frị của sức 
lao động”. 


10. LỢI NHUẬN ĐƯỢC THỰC HIỆN KHI 
BÁN HÀNG HÓA THEO GIÁ TRỊ CỦA NÓ 


Giả định rằng một giờ lao động trung bình được vật hóa trong 
một giá trị bằng 6 pen-ni, hay 12 giờ lao động trung bình được 
vật hóa trong 6 si-linh. Lại giả định thêm rằng giá trị của lao 
động bằng 3s., hay sản phẩm của 6 giờ lao động. Tiếp nữa, nếu 
24 giờ lao động trung bình đã được vật hóa trong nguyên liệu, 
máy móc, v.v., dùng trong quá trình sản xuất ra một hàng hóa, 
thì giá trị của chúng là 12 si-linh. Ngoài ra, nếu người công nhân 
do nhà tư bản thuê cộng thêm 12 giờ lao động của mình vào 
những tư liệu sản xuất ấy thì 12 giờ lao động đó sẽ tạo ra một 
giá trị phụ thêm là 6 si-linh. Vậy, foàn bộ giá trị của sản phẩm 
sẽ là 36 giờ lao động đã vật hóa, và sẽ bằng 18 si-linh. Nhưng vì 
giá trị của lao động, hay tiền công đã trả cho công nhân, chỉ 
bằng 3s., nên nhà tư bản không trả một vật ngang giá nào cho 6 
giờ lao động thặng dư do người công nhân làm và đã vật hóa 
trong giá trị của hàng hóa. Khi bán hàng hóa ấy theo giá trị của 
nó lấy 18s., thì nhà tư bản thực hiện được giá trị là 3s. mà không 
trả vật ngang giá nào cho 3s. ấy. 3s. ấy là giá trị thặng dư, hay 
lợi nhuận mà nhà tư bản bỏ túi. Do đó, nhà tư bản sẽ thực hiện 
được một lợi nhuận là 3s. không phải do bán hàng hóa của mình 


188 C.MÁC 


theo một giả cả vượt quá giá trị của nó, mà là bán theo giá fr† thực 
tỄ của nó. 

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi ổng số lượng lao 
động chứa đựng trong hàng hóa đó. Nhưng một phần số lượng lao 
động đó được vật hóa trong một giá trị được trả bằng một vật 
ngang giá dưới hình thức tiền công; còn một phần khác thì được 
vật hóa trong một giả trị không được trả bằng vật ngang giá nảo 
cả. Một phần của lao động chứa đựng trong hàng hóa là lao động 
được trả công, phần khác là lao động không được trả công. Do đó, 
khi bán hàng hóa theo giá frị của nó, nghĩa là với tính cách là sự 
kết tỉnh của tổng số lượng lao động đã bỏ vào hàng hóa đó thì nhà 
tư bản nhất định phải bán hàng hóa đó với một lợi nhuận. Nhà tư 
bản không những bán cái mà hắn đã phải trả bằng một vật ngang 
giá, mà còn bán cái không tốn kém gì cho hắn cả, tuy rằng cái đó 
tốn lao động của người công nhân làm cho hắn. Chi phí mà hàng 
hóa tốn kém cho nhà tư bản và chỉ phí thực tế của hàng hóa là 
những cái khác nhau. Vậy, tôi xin nhắc lại, người ta thu được lợi 
nhuận bình thường và trung bình không phải do bán hàng hóa cao 
hơn giả trị thực tế của nó, mà là thu được khi bán hàng hóa /heo 
giả trị thực tẾ của nó. 


11. NHỮNG PHẢN KHÁC NHAU MÀ 
GIÁ TRỊ THẶNG DƯ PHÂN GIẢI THÀNH 


Giá trị thặng dư, hay cái phần trong toàn bộ giá trị của hàng 
hóa trong đó !ao động thặng dự hay lao động không được trả 
công của công nhân đã vật hóa, thì tôi gọi là /ợi nhuận. Không 
phải toàn bộ lợi nhuận ấy đều rơi vào túi nhà tư bản kinh doanh. 
Độc quyền về đất đai cho phép địa chủ có thể chiếm hữu được 
một phần của giá frị thặng dư ấy dưới cái tên gọi địa rô, không 
kế là đất đai đó được dùng cho nông nghiệp, cho xây dựng, cho 
đường sắt hay cho bất kỳ một mục đích sản xuất nào khác. Mặt 
khác, cái sự kiện là việc sở hữu những tư liệu lao động cho phép nhà 
tư bản kinh doanh có thể tạo ra một giá frị thặng dư, hay, - điều 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 189 


này cũng vậy, - có thê chiếm hữu một lượng lao động không được 
trả công nảo đó, - cái sự kiện đó cho phép người sở hữu tư liệu lao 
động đã cho nhà tư bản kinh doanh vay toàn bộ hay một phần 
những tư liệu lao động đó, - nói tóm lại cho phép nhà f bản cho 
vay fiển - - có thê đòi cho mình một phần khác của giá trị thặng dư 
đó dưới cái tên gọi /ơi ức. Do đó chỉ còn lại cho bản thân nhà tư 
bản kinh doanh, cái gọi là lợi nhuận cổng nghiệp hay thương 
nghiệp mà thôi. 

Vấn đề xét xem những quy luật nào chỉ phối sự phân chia tổng 
số giá trị thặng dư đó giữa ba hạng người nói trên là một vấn đề 
hoàn toàn không thuộc về chủ đề của chúng ta. Tuy nhiên, từ những 
điều đã trình bày, có thể rút ra kết luận như sau: 


Địa tô, lợi tức và lợi nhuận công nghiệp đều chỉ là những tên 
gọi khác nhau của những phân khác nhau của giá trị thặng dư 
trong hàng hóa, hay của lao động không được trả công đã vật hóa 
trong hàng hóa ấy, và tất cả chúng đều bắt nguồn như nhau fứừ 
nguồn ấy và chỉ từ nguồn ấy mà thôi. Chúng không do bản thân đất 
đai và bản thân / bản đẻ ra, nhưng đất đai và tư bản cho phép 
những kẻ sở hữu chúng thu được những phần tương ứng trong số 
giá trị thặng dư mà nhà tư bản kinh doanh đã bòn rút được của 
người công nhân. Đối với bản thân người công nhân, vấn đề xét 
xem giá trị thặng dư đó, - kết quả của lao động thặng dư hay của 
lao động không công của anh ta - có bị nhà tư bản kinh doanh bỏ 
túi toàn bộ hay không, hay hắn buộc phải nhường những phần nào 
đó trong giá trị thặng dư cho những kẻ khác, dưới cái tên gọi địa tô 
và lợi tức, - vấn đề đó có một nghĩa thứ yếu. Giả định rằng nhà tư 
bản kinh doanh chỉ sử dụng tư bản của chính mình và bản thân là kẻ 
sở hữu số ruộng đất cần thiết cho mình. Trong trường hợp đó giá trị 
thặng dư sẽ rơi toàn bộ vào túi của hắn. 

Chính nhà tư bản kinh doanh là kẻ trực tiếp bòn rút giá trị 
thặng dư ấy từ người công nhân, không kể là cuối cùng hắn sẽ 
có thể giữ lại cho bản thân hắn một phần như thế nào. Như vậy 


190 C.MÁC 


là toàn bộ chế độ lao động làm thuê và toàn bộ chế độ sản xuất hiện 
nay đều dựa trên chính mối quan hệ đó giữa nhà tư bản kinh doanh 
và công nhân làm thuê. Bởi vậy, một số bạn tham gia các cuộc thảo 
luận của chúng ta đã không đúng khi tìm cách làm giảm nhẹ tình 
hình sự việc và xem mối quan hệ cơ bản ấy giữa nhà tư bản kinh 
doanh và công nhân là một vẫn đề thứ yếu; mặc dầu các bạn ẫy 
đúng khi khẳng định rằng trong những điều kiện nhất định, giá cả 
tăng lên có thể ảnh hưởng với một mức độ rất không giống nhau, 
đến nhà tư bản kinh doanh, đến kẻ sở hữu ruộng đất, nhà tư bản 
tiền tệ và có thể là đến cả người thu thuế nữa. 


Từ điêu đã nói trên, chúng ta còn rút ra một kêt luận khác nữa. 


Phần giá trị của hàng hóa chỉ đại biểu cho giá trị của nguyên 
liệu, máy móc, nói tóm lại, chỉ đại biểu cho giả trị của những tư 
liệu sản xuất đã tiêu dùng, hoàn toàn không tạo thành một fhu 
nhập nào cả mà chỉ bù lại tư bản thôi. Nhưng ngay cả khi gạt vấn 
đề đó sang một bên nữa thì cũng vẫn sai lầm nếu nói rằng phần 
giá trị kia của hàng hóa, phần tạo thành thu nhập hay có thê bị chỉ 
tiêu dưới hình thức tiền công, lợi nhuận, địa tô, và lợi tức, là do 
giá trị của tiền công, giả trỊ của địa tô, giá trị của lợi nhuận v.v. 
cộng thành. Trước hết, chúng ta hãy gác vấn đề tiền công ra một 
bên và chỉ bàn đến lợi nhuận công nghiệp, lợi tức và địa tô. 
Chúng ta vừa mới thấy rằng giá ứrị thặng dư chứa đựng trong hàng 
hóa, hay cái phần giá trị trong đó /ao động không được trả công 
đã được vật hóa, tự phân giải thành những phần khác nhau có ba 
tên gọi khác nhau. Nhưng sẽ hoàn toàn không đúng nếu nói rằng 
giá trị của phần ấy của hàng hóa được cấu thành hay hình thành 
bằng cách cộng những giá trị độc lập của ba bộ phận cấu thành 
kia lại. 


Nếu một giờ lao động được vật hóa trong một giá trị là 6 pen-nl, 
nếu ngày lao động của công nhân gồm 12 giờ và nếu nửa số thời 
gian đó là lao động không được trả công thì lao động thặng dư 
đó sẽ thêm vào hàng hóa một giá írị thặng dư là 3s., nghĩa là 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 191 


một giá trị mà người ta không trả bằng một vật ngang giá nào 
cả. Giá trị thặng dư 3s. đó là ểoàn bộ cải quỹ mà nhà tư bản 
kinh doanh có thể chia với kẻ sở hữu ruộng đất và với kẻ cho 
vay tiền không kể là theo một tỷ lệ nào. Giá trị 3s. đó là giới 
hạn của cái giá trị mà họ có thể chia nhau. Nhưng sự việc diễn 
ra hoàn toàn không phải theo kiểu nhà tư bản kinh doanh cộng 
thêm vào giá trị hàng hóa một giả trỊ tùy tiện để làm lợi nhuận 
của mình, rồi sau đó cộng thêm một giá trị khác cho kẻ sở hữu 
ruộng đất, v.v., thành thử tổng giá trị của hàng hóa được hình 
thành là do cộng những giá trị đã được quy định một cách tùy 
tiện như vậy lại. Vì vậy, các bạn thấy rõ tất cả tính chất sai lầm 
của cái quan niệm phổ biến lẫn lộn sự phân giải một giá trị 
nhất định thành ba phần với sự hình thành giá trị đó bằng cách 
cộng ba giá trị độc lập lại, và do đó biến toàn bộ giá trị, từ đó 
người ta rút ra địa tô, lợi nhuận và lợi tức, thành một đại lượng 
tùy tiện. 

Giả dụ toàn bộ lợi nhuận do nhà tư bản thực hiện được là 100 
p.xt. thì khi coi số lợi nhuận đó là một đại lượng /ứ„yệt: đối, chúng ta 
gọi nó là khối lượng lợi nhuận. Nhưng nêu chúng ta tính tỷ lệ của 
100 p.xt. ấy so với tư bản ứng trước thì chúng ta gọi đại lượng 
tương đối đó là tỷ suất lợi nhuận. Rõ ràng là tỷ suất lợi nhuận ấy có 
thể được biểu thị bằng hai cách. 


Giả định rằng tư bản ứng rước cho tiên công là 100 p.xt.. Nếu 
giá trị thặng dư được tạo ra cũng là 100 p.xt. thì điều đó chỉ ra rằng 
nửa ngày lao động của công nhân là lao động không được trả công 
và - nếu chúng ta đo lợi nhuận đó bằng giá trị của tư bản ứng trước 
để trả tiền công, - chúng ta sẽ nói rằng ứÿ suất lợi nhuận bằng 
100%, vì giá trị ứng trước là 100, và giá trị thực hiện được là 200. 


Mặt khác, nếu chúng ta không những chỉ xét / bản ứng trước 
cho tiễn công, mà còn xét foàn bộ ft bản đã ứng trước, ví dụ là 
500 p.xt., chẳng hạn, trong đó 400 p.xt. đại biểu cho giá trị 
nguyên liệu, máy móc, v.v., thì chúng ta sẽ nói rằng tỷ suất lợi 


192 C.MÁC 


nhuận chỉ là 20%, vì lợi nhuận, 100 p.xt., chỉ là một phần năm của 
toàn bộ số tư bản đã ứng trước. 


Cách thứ nhất biểu hiện tỷ suất lợi nhuận là cách duy nhất chỉ 
cho ta thấy tỷ lệ thật sự giữa lao động được trả công và lao động 
không được trả công, thấy mức độ exploitation'Ï (xin các bạn cho 
phép tôi dùng từ tiếng Pháp ấy) thật sự đối với lao động. Cách biểu 
hiện thứ hai thường hay được dùng và trên thực tế nó thích hợp với 
một số mục đích nhất định. Dù sao, cách ấy cũng rất thuận tiện để 
che đậy mức độ nhà tư bản bóp nặn lao động không công của công 
nhân. 


Trong những nhận xét mà tôi sẽ còn phải trình bày, tôi sẽ dùng 
từ /huận lợi để chỉ toàn bộ khối lượng giá trị thặng dư do nhà tư 
bản bòn rút được mà không quan tâm đến sự phân chia giá trị thặng 
dư đó giữa những loại người khác nhau là như thế nào còn khi dùng 
tỷ suất lợi nhuận, thì tôi sẽ luôn luôn đo lợi nhuận bằng tỷ lệ của 
nó so với giá trị của tư bản ứng trước cho tiền công. 


12. TỶ LỆ CHUNG GIỮA LỢI NHUẬN, 
TIÊN CÔNG VÀ GIÁ CÁ 


Nếu trong giá trị của một hàng hóa, chúng ta trừ đi cái giả trị 
bù lại nguyên liệu và những tư liệu sản xuất khác đã chi phí vào 
hàng hóa đó, nghĩa là nếu chúng ta trừ đi cái giá trị đại biểu cho 
lao động quá khứ chứa đựng trong hàng hóa ấy, thì phần còn lại 
trong giá trị của hàng hóa đó quy lại là số lượng lao động mà 
người công nhân đã thêm vào quá trình sản xuất su cùng. Nếu 
người công nhân đó làm việc 12 giờ một ngày, và 12 giờ lao 
động trung bình được kết tỉnh trong một lượng vàng bằng 6s., 
thì giá trị cộng thêm là 6s. ấy là giá trị duy nhất mà lao động 
của anh ta đã tạo ra. Giá trị này do thời gian lao động của anh 
ta quyết định, là khoản duy nhất từ đó cả người công nhân lẫn 


1*- bóc lột. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 193 


nhà tư bản, mỗi người sẽ phải lấy ra phần của mình, hay số mình 
được chia, là giá trị duy nhất để chia thành tiền công và lợi nhuận. 
Rõ ràng là bản thân giá trị ấy sẽ không thay đổi, dù cho giá trị ấy 
có được phân chia giữa hai phía ấy theo những tỷ lệ khác nhau 
như thế nào chăng nữa. Cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, nếu thay 
cho một người công nhân chúng ta lấy toàn bộ số dân cư lao động 
hoặc thay cho một ngày lao động chúng ta lấy 12 triệu ngày lao 
động, chẳng hạn. 


Vì nhà tư bản và người công nhân chỉ có thể chia nhau cái giá trị 
có hạn đó, nghĩa là cái giá trị được đo bằng toàn bộ lao động của 
công nhân, cho nên người này càng nhận được nhiều hơn thì người 
kia sẽ càng nhận được ít hơn và vice versa `”, Với một số lượng nhất 
định đã cho sẵn, phần của người này tăng lên bao nhiêu thì phần 
của người kia sẽ giảm đi bấy nhiêu. Nếu tiền công thay đổi thì lợi 
nhuận sẽ thay đổi theo chiều ngược lại. Nếu tiền công hạ xuống thì 
lợi nhuận sẽ tăng lên; và nếu tiền công tăng thì lợi nhuận sẽ hạ 
xuống. Nếu người công nhân nhận được 3s. như chúng ta đã giả 
định trên kia, nghĩa là bằng một nửa giả trị anh ta tạo ra, hay nói 
một cách khác, nếu toàn bộ ngày lao động của anh ta gồm một nửa 
là lao động được trả công và một nửa là lao động không được trả 
công thì /ÿ suất lợi nhuận sẽ là 100% vì nhà tư bản cũng sẽ nhận 
được 3 si-linh. Nếu người công nhân chỉ nhận được có 2s., tức là 
anh ta chỉ làm việc cho bản thân có 1/3 toàn bộ ngày lao động thì 
nhà tư bản sẽ nhận được 4s. và tỷ suất lợi nhuận sẽ là 200%. Nếu 
người công nhân nhận được 4s., nhà tư bản chỉ nhận được 2s. thì tỷ 
suất lợi nhuận sẽ sụt xuống còn 50%. Nhưng tất cả những sự thay 
đổi ấy sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của hàng hóa. Nghĩa là, tiền 
công tăng lên một cách phố biến sẽ làm cho tỷ suất phố biến của lợi 
nhuận sụt xuống, nhưng không ảnh hưởng đến giá trị của hàng hóa. 


Nhưng mặc dầu giá trị các hàng hóa - giá trị đó xét cho cùng 
phải điều tiết giá cả thị trường của chúng - hoàn toàn được quyết 


1*- ngược lại. 


194 C.MÁC 


định bởi tổng số lượng lao động được cố định lại trong những hàng 
hóa ẫy và không phụ thuộc vào sự phân chia số lượng đó thành lao 
động được trả công và lao động không được trả công, nhưng hoàn 
toàn không phải vì thế mà những giá trị của mỗi hàng hóa hoặc 
của một nhóm hàng hóa, được sản xuất ra trong 12 giờ chẳng hạn, 
lại không thay đổi. Số lượng hay khối lượng hàng hóa được sản 
xuất ra trong một thời gian lao động nhất định hay bằng một số 
lượng lao động nhất định, tùy thuộc vào mức sản xuất của lao động 
được sử dụng, chứ không tùy thuộc vào chiễu dài của lao động 
trong thời gian hay độ dài của lao động. Với một trình độ nhất định 
của sức sản xuất của lao động kéo sợi, trong một ngày lao động 
12 giờ, có thể sản xuất ra 12 paOo SỢI chẳng hạn, còn với một trình 
độ sức sản xuất thấp hơn thì chỉ sản xuất được 2 pao thôi. Nghĩa 
là, nếu 12 giờ lao động trung bình được vật hóa trong một giả trị 
là 6s. thì trong một trường hợp l2 pao sợi sẽ trỊ giá 6s., còn trong 
trường hợp kia, 2 pao sợi cũng trỊ giá 6 si-linh. Do đó, trong một 
trường hợp, một pao sợi sẽ trỊ giá 6 pen-ni, còn trong trường hợp 
kia, lại trị giá 3 si-linh. Sự chênh lệch về giá cả đó là hậu quả của 
sự khác nhau về sức sản xuất của lao động được sử dụng. Với một 
sức sản xuất lớn hơn, l giờ lao động được vật hóa thực hiện được 
trong l pao sợi, còn với một sức sản xuất thấp hơn thì 6 giờ lao 
động được vật hóa trong Ì pao sợi. Trong một trường hợp, giá của 
l pao sợi chỉ là 6 pen-ni, mặc dù tiền công tương đối cao và tỷ 
suất lợi nhuận thấp; còn trong trường hợp kia, giá của 1 pao sợi 
là 3s., mặc dù tiền công thấp, và tỷ suất lợi nhuận cao. Sở dĩ như 
vậy là vì giá cả của l pao sợi được quyết định bởi ứoàn bộ số lượng 
lao động đã bỏ vào nó, chứ không phải bởi ứÿ !ệ theo đó toàn bộ số 
lượng lao động ấy chia ra thành lao động được trả công và lao động 
không được trả công. Vì vậy, cái sự thật mà trên kia tôi đã nói tới, 
tức là lao động được trả công cao có thể sản xuất ra những hàng 
hóa giá rẻ, và lao động được trả công thấp có thê sản xuất ra những 
hàng hóa giá đắt, đã không còn là việc ngược đời nữa. Sự thật 
ấy chỉ là biểu hiện của cái quy luật phổ biến nói rằng giá trị của 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 195 


một hàng hóa là do số lượng lao động đã bỏ vào hàng hóa ấy quyết 
định, và số lượng lao động đó hoàn toàn tùy thuộc vào sức sản xuất 
của lao động được sử dụng và vì vậy nó sẽ thay đổi mỗi khi năng 
suất lao động thay đổi. 


13. NHỮNG TRƯỜNG HỢP QUAN TRỌNG NHẬT 
TRONG CUỘC ĐẦU TRANH ĐÒI TĂNG TIỀN CÔNG 
HAY CHÓNG VIỆC GIẢM TIÊN CÔNG 


Bây giờ, chúng ta hãy xem xét cân thận những trường hợp quan 
trọng nhất trong cuộc đấu tranh đòi tăng tiền công hoặc chống việc 
giảm tiền công. 

1) Chúng ta đã thấy rằng giá trị của sức lao động, hay dùng 
cách nói phổ cập hơn, giá trị của lao động, là do giá trị những tư 
liệu sinh hoạt quyết định, hay do số lượng lao động cần thiết để 
sản xuất ra những tư liệu ấy quyết định. Vậy, nếu trong một 
nước nhất định, giá trị trung bình của những tư liệu sinh hoạt mà 
người công nhân tiêu dùng hàng ngày là 6 giờ lao động và biểu 
hiện bằng 3s. thì người công nhân phải làm việc 6 giờ một ngày 
để tạo ra vật ngang giá với số tư liệu nuôi sống anh ta hàng 
ngày. Nếu toàn bộ ngày lao động là 12 giờ thì nhà tư bản sẽ trả 
cho người công nhân giá trị của lao động của anh ta khi trả cho 
anh ta 3 si-linh. Nửa ngày lao động là lao động không được trả 
công và tỷ suất lợi nhuận là 100%. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy 
giả định rằng do năng suất lao động giảm xuống, nên muốn sản 
xuất ra cũng một số lượng sản phẩm nông nghiệp như cũ chẳng 
hạn, phải cần nhiều lao động hơn, thành thử giá cả một lượng 
trung bình những tư liệu sinh hoạt mà người công nhân tiêu dùng 
hàng ngày tăng từ 3 đến 4 si-linh. Trong trường hợp đó, giá rị 
của lao động sẽ tăng 1/3, hay 331⁄4%. Để sản xuất ra vật ngang 
giá với số tư liệu hàng ngày nuôi sống người công nhân, tương 
xứng với mức sống trước kia của anh ta thì cần phải có 8 giờ 
lao động. Do đó, lao động thặng dư rút từ 6 xuống 4 giờ và tỷ 
suất lợi nhuận sụt từ 100% xuống 50%. Nhưng khi đòi tăng tiền 


196 C.MÁC 


công, người công nhân chỉ đòi người ta trả cho giá frị đã tăng lên 
của lao động của anh ta, cũng giỗng như bất cứ một người bán 
hàng hóa nào khác đòi người ta trả cái giá trị đã tăng lên của hàng 
hóa của mình, khi chỉ phí sản xuất ra hàng hóa đó tăng lên. Nếu 
tiền công không tăng hoặc tăng lên không đủ để bù lại giá trị đã 
tăng lên của những tư liệu sinh hoạt thì giá cả của lao động sẽ sụt 
xuống dưới giá trị của /zo động và mức sống của công nhân sẽ tôi 
tệ đi. 

Nhưng sự thay đổi cũng có thể diễn ra theo hướng ngược lại. Do 
năng suất lao động tăng lên, cùng một lượng tư liệu sinh hoạt mà 
trung bình người công nhân tiêu dùng hàng ngày, có thể hạ từ 3 
xuống 2s., nói một cách khác chỉ cần 4 giờ của một ngày lao động, 
chứ không phải 6 giờ, để sản xuất ra vật ngang giá với giá trị những 
tư liệu sinh hoạt tiêu dùng hàng ngày ấy. Giờ đây, với 2s., người 
công nhân có thể mua được một số lượng tư liệu sinh hoạt nhiều 
bằng số lượng tư liệu sinh hoạt mà trước kia anh ta phải dùng 3s. 
để mua. Giá frị của lao động quả thật đã giảm xuống, nhưng với cái 
giá trị đã giảm xuống đó của lao động người công nhân vẫn mua 
được một số lượng hàng hóa như trước kia. Trong trường hợp đó, 
lợi nhuận sẽ tăng từ 3 lên đến 4s. và tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng từ 
100% đến 200%. Mặc dầu mức sống tuyệt đối của công nhân vẫn 
như cũ, nhưng tiền công /ương đổi của anh ta, và do đó địa vị xã 
hội tương đối của anh ta so với nhà tư bản, sẽ tụt xuống thấp hơn. 
Khi chống lại việc giảm tiền công tương đối đó, người công nhân 
chỉ đòi được nhận một phần nào đó trong cái mà sức sản xuất đã 
tăng lên của lao động của anh ta đã đem lại và chỉ có duy trì địa vị 
tương đối trước kia của anh ta trên cái thang xã hội mà thôi. Ví dụ, 
sau khi những đạo luật về lúa mì bị bãi bỏ, bọn chủ xưởng Anh vi 
phạm trắng trợn những lời hứa hẹn long trọng mà họ đã đưa ra 
trong thời gian cổ động chống những đạo luật ấy, nói chung đã 
giảm tiền công xuống 10%. Lúc đầu, sự phản kháng của công nhân 
tỏ ra là không có kết quả, nhưng, sau đó, do những hoàn cảnh mà 
tôi không thể nói đến ở đây, 10% đã mất đi ấy lại giành được. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 197 


2) Giá trị của những tư liệu sinh hoạt và do đó cả giá frị của 
lao động, có thê vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng giá cả bằng tiên 
của chúng có thể thay đổi do giá írị của tiễn trước đó đã thay 
đổi. 

Nhờ phát hiện ra những mỏ giàu hơn, v.v., nên có thể là việc sản 
xuất ra 2 ôn-xơ vàng chăng hạn, sẽ không đòi hỏi nhiều lao động 
hơn việc sản xuất ra l ôn-xơ vàng trước kia. Trong trường hợp đó, 
giá trị của vàng sẽ giảm xuống một nửa hay 50%. Giờ đây giống 
như giá írị của tất cả mọi hàng hóa khác, giá fr† của lao động sẽ 
biểu hiện bằng những giá cả bằng tiên gấp đôi trước kia. Mười hai 
giờ lao động trước kia được biểu hiện bằng 6s., thì bây giờ sẽ được 
biểu hiện bằng 12 si-linh. Nếu tiền công của công nhân vẫn là 3s. 
như trước kia, chứ không tăng lên thành 6s., thì giá cả bằng tiên 
của lao động của anh ta giờ đây chỉ bằng một nửa giá trị của lao 
động của anh ra, và mức sống của anh ta sụt xuống ghê gớm. Điều 
đó cũng xảy ra với một mức độ nhiều hay ít trong trường hợp tiền 
công của anh ta tăng lên, nhưng lại không tăng theo tỷ lệ sụt xuống 
của giá trị của vàng. Trong ví dụ mà chúng ta đang xét đến, không 
có gì thay đổi cả trong sức sản xuất của lao động, cũng như trong 
cung và cầu, và trong các giá trị của hàng hóa. Không có gì thay 
đổi, trừ những tên gọi tiền tệ của những giá trị đó. Nói rằng trong 
trường hợp như thế người công nhân không nên đòi tăng tiền công 
một cách tương ứng, thì có nghĩa là bảo người công nhân phải tự 
bằng lòng với việc anh ta được trả bằng những tên gọi chứ không 
phải bằng vật. Toàn bộ lịch sử trước đây đều chứng minh rằng cứ 
mỗi lần tiền bị mất giá như thế thì các nhà tư bản vội vàng lợi dụng 
cơ hội thuận lợi đó để lừa gạt công nhân. Một trường phái rất đông 
các nhà kinh tế học khăng định rằng do phát hiện những mỏ vàng 
mới, do khai thác tốt hơn những mỏ bạc và do cung cấp thủy ngân 
với giá rẻ hơn, nên giá trị của những kim loại quý lại giảm xuống. 
Điều đó sẽ có thể giải thích được yêu cầu, có tính chất phổ biến và 
nảy sinh cùng một lúc trên lục địa, đòi tăng tiền công. 


3) Cho tới nay, chúng ta đã giả định rằng ngày lao động có 


198 C.MÁC 


những giới hạn nhất định. Nhưng tự bản thân nó ngày lao động 
không có những giới hạn bất biến. Xu hướng thường xuyên của tư 
bản là kéo dài ngày lao động cho tới cái độ dài cùng cực, mà thế 
lực có thể chịu đựng được, bởi vì độ dài của ngày lao động càng 
tăng lên bao nhiêu thì lao động thặng dư và do đó, lợi nhuận do lao 
động thặng dư tạo ra, cũng tăng lên bấy nhiêu. Tư bản càng kéo dài 
được ngày lao động bao nhiêu thì số lượng lao động mà nó chiếm 
hữu được của người khác lại càng nhiều hơn bấy nhiêu. Trong thế 
kỷ XVII và ngay trong hai phần ba đầu của thế kỷ XVIII, ngày lao 
động mười giờ là ngày lao động bình thường ở khắp nước Anh. 
Trong chiến tranh chống phái Gia-cô-banh'3?, trên thực tế là một 
cuộc chiến tranh của các nam tước Anh chống quần chúng lao động, 
tư bản đã mở tiệc ăn mừng và đã kéo dài ngày lao động từ 10 đến 
12, 14 và 18 giờ. Man-rút một người mà dầu sao cũng không ai có 
thể nghĩ ngờ là có tình cảm sướt mướt được, đã tuyên bố trong một 
quyên sách xuất bản vào khoảng năm 1815 rằng nếu tình hình cứ 
như thế mãi thì đời sống của đất nước sẽ bị phá hoại đến tận gốc 
rễ '””, Vài năm trước khi áp dụng một cách phổ biến những máy móc 
mới được phát minh, vào khoảng năm 1765, một quyền sách xuất 


hiện ở Anh đưới nhan đề là: "Thử bàn về công nghiệp"!°° 


. Tác giả 
khuyết danh, một kẻ thù không đội trời chung của giai cấp công 
nhân, nói ba hoa về việc cần phải mở rộng giới hạn của ngày lao 
động. Đề đạt mục đích Ấy, ngoài những thủ đoạn khác, hắn còn đề 
nghị lập những nhà lao động mà theo lời hắn thì phải là "những 
ngôi nhà khủng khiếp". Và ngày lao động mà hắn đề nghị cho 
"những ngôi nhà khủng khiếp" đó phải đài bao nhiêu? Mười hai 
giờ, đúng cái độ dài của ngày lao động mà năm 1872 các nhà tư 
bản, các nhà kinh tế học và các bộ trưởng đã tuyên bố rằng đó là 
thời gian lao động không những đã thực tế tồn tại, mà còn là thời 


gian lao động cần thiết cho trẻ em dưới mười hai tuổi nữa °Ÿ. 


Khi bán sức lao động của mình - và dưới chế độ hiện nay, 
người công nhân buộc phải bán như vậy, - người công nhân để cho 
nhà tư bản tiêu dùng sức lao động ấy, nhưng trong những giới hạn 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 199 


hợp lý nào đó. Anh ta bán sức lao động của mình là để duy trì nó, - 
ở đây chúng ta không kê đến sự hao mòn tự nhiên của sức lao động, - 
chứ không phải để hủy hoại nó. Khi người công nhân bán sức lao 
động của mình theo giá trị hàng ngày hay hàng tuần của nó, là có 
bao hàm tiền đề rằng không được bắt sức lao động ấy trong một 
ngày hay trong một tuần phải bị tiêu dùng, phải bị hao mòn như 
trong hai ngày hay trong hai tuần. Chúng ta hãy lấy một cái máy trị 
giá I 000 p.xt. làm ví dụ. Nếu nó phục vụ trong 10 năm thì mỗi 
năm nó sẽ cộng thêm 100 p.xt. vào giá trị những hàng hóa mà nó dự 
phần sản xuất ra. Nếu nó phục vụ trong 5 năm thì nó sẽ cộng thêm 
vào giá trị của những hàng hóa đó 200 p.xt. mỗi năm. Nói một cách 
khác, giá trị sự hao mòn hàng năm của nó tỷ lệ nghịch với thời gian 
mà nó bị tiêu dùng hết. Nhưng người công nhân khác với cái máy 
chính là về mặt này. Máy hao mòn không hoàn toàn ăn khớp với 
việc tiêu dùng nó; ngược lại, con người bị hủy hoại theo một mức 
độ lớn hơn nhiều so với mức mà chỉ căn cứ vào những số lượng về 
việc kéo đài lao động của người đó riêng thôi người ta cũng có thê 
thấy được. 


Khi công nhân đấu tranh để đưa ngày lao động trở về với 
những quy mô hợp lý trước kia của nó, hay - ở nơi mà họ không 
thể buộc được pháp luật quy định ngày lao động bình thường - cố 
ngăn chặn lao động quá mức bằng cách đòi tăng tiền công lên, 
tăng không những theo tỷ lệ với thời gian tăng thêm bòn rút 
được của họ, mà còn tăng theo một tỷ lệ cao hơn, thì họ chỉ làm 
một nghĩa vụ đối với bản thân họ và đối với dòng giống của họ 
mà thôi. Họ chỉ đặt giới hạn cho sự chiếm đoạt bạo ngược của tư 
bản. Thời gian là không gian cho sự phát triển của con người. 
Một người không có một phút rỗi rãi nào, một người mà toàn bộ 
cuộc đời - không kế những lúc nghỉ do những nhu cầu thuần túy 
về thể xác quyết định như để ngủ, ăn, v.v., - bị lao động cho nhà 
tư bản ngốn hết, - một người như thế bị dồn vào tình trạng còn 
kém hơn một súc vật để thô. Bị kiệt sức về mặt thể xác và trở 
nên thô lỗ về mặt tinh thần, người đó chỉ là một cái máy để sản xuất 


200 C.MÁC 


ra của cải cho kẻ khác. Thế mà toàn bộ lịch sử công nghiệp hiện đại 
chỉ ra rằng nếu không bị ngăn cản thì tư bản sẽ ra sức dồn toàn bộ 
giai cấp công nhân xuống cái tình trạng thoái hóa cực độ ấy, một 
cách tàn nhẫn, không thương xót gì cả. 


Khi kéo đài ngày lao động ra, nhà tư bản có thê ứrả fiển công 
cao hơn, nhưng lại trả thấp đi cho giá ứrị của lao động. Điều đó 
diễn ra trong trường hợp việc tăng tiền công không tương xứng với 
mức tăng khối lượng lao động bòn rút được của công nhân và với 
sự hủy hoại nhanh hơn của sức lao động, do sự bòn rút ấy gây ra. 
Nhà tư bản cũng có thể đạt được điều đó bằng một phương thức 
khác. Ví dụ các nhà thống kê tư sản người Anh sẽ nói với các bạn 
rằng tiền công trung bình của những gia đình lao động làm việc 
trong các công xưởng ở Lan-kê-sia đã tăng lên. Họ quên rằng hiện 
nay ngoài người đàn ông, người chủ gia đình, thì vợ anh ta và có 
thể là ba hay bốn đứa con của anh ta đều bị ném xuống dưới bánh 
xe thần Gia-ghéc-nô'?° của tư bản, rằng sự tăng lên của tổng số tiền 
công của gia đình hoàn toàn không tương xứng với sự tăng lên của 
tông số lao động thặng dư bòn rút được của gia đình công nhân ấy. 


Ngay với những giới hạn nhất định của ngày lao động, như 
những giới hạn hiện có trong tất cả những ngành công nghiệp 
phải tuân theo đạo luật công xưởng, thì việc tăng tiền công vẫn 
có thể trở nên cần thiết, dù chỉ là để giữ tiền trả cho giá frị lao 
động ở mức độ cũ của nó. Khi tăng cưởng độ lao động, một 
người trong một giờ có thê buộc phải tiêu phí một số sức lực bằng 
số trước kia người ấy tiêu phí chung trong 2 giờ. Trong những 
ngành công nghiệp đặt dưới đạo luật công xưởng, điều đó đã được 
thực hiện tới mức độ nào đó bằng cách tăng tốc độ của máy và 
tăng số máy công tác do một người trông coi. Nếu việc tăng cường 
độ lao động, hay tăng khối lượng lao động tiêu phí trong một giờ, 
tương ứng một cách thỏa đáng với việc rút ngắn ngày lao động, 
thì người công nhân vẫn được lợi. Còn giới hạn ấy bị vi phạm 
thì người công nhân được đẳng này lại mất đằng khác và 10 giờ 
lao động có thê hủy hoại sức lực như 12 giờ lao động trước kia. 


TIÊN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN 201 


Khi chống lại khuynh hướng đó của tư bản bằng cách đấu tranh để 
tăng tiền công cho tương xứng với việc tăng cường độ lao động, thì 
người công nhân chỉ chống lại việc giảm giá trị lao động của mình 
và việc làm suy yêu dòng giống của mình. 


4) Tất cả các bạn đều biết rằng vì những lý do mà tôi không 
cần phải giải thích ở đây, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vận động 
qua những chu kỳ nhất định. Nó lần lượt trải qua giai đoạn yên 
tĩnh, náo nhiệt, phôn vinh, sản xuất thừa, khủng hoảng và đình trệ. 
Giá cả thị trường của hàng hóa và tỷ suất thị trường của lợi nhuận 
đều đi theo những giai đoạn đó, khi thì sụt xuống dưới mức trung 
bình của nó, khi thì vượt lên trên mức Ấy. Xét toàn bộ chu kỳ, các 
bạn sẽ thấy rằng một sự chênh lệch này của giá cả thị trường được 
bù bằng sự chênh lệch khác, rằng cứ lấy mức trung bình trong 
toàn bộ chu kỳ thì giá cả thị trường của hàng hóa được điều tiết bởi 
giá trị của chúng. Trong giai đoạn giá cả thị trường hạ thấp và trong 
các giai đoạn khủng hoảng và đình trệ, nếu người công nhân không 
mất việc làm thì chắc chắn là anh ta sẽ nhận được một tiền công bị 
hạ thấp. Để khỏi bị lường gạt thì ngay trong trường hợp giá cả thị 
trường hạ thấp như thế, anh ta vẫn phải đấu tranh với nhà tư bản 
để chống lại việc giảm tiền công quá mức. Trong giai đoạn phồn 
vinh, khi các nhà tư bản thu được một lợi nhuận đặc biệt cao, nếu 
anh ta không đấu tranh đòi tăng tiền công, thì trung bình trong 
suốt cả chu kỳ công nghiệp, anh ta cũng sẽ không nhận được ngay 
cả tiền công trung bình của mình, hay giá trị lao động của mình. 
Thật là hết sức ngu ngốc, nếu đòi hỏi người công nhân - mà tiền 
công không tránh khỏi bị hạ thấp trong những giai đoạn không 
thuận lợi của chu kỳ - phải từ chối việc bù lại những tốn thất của 
mình trong những giai đoạn phổn vinh. Nói chung, giá frj của tất 
cả các hàng hóa chỉ được thực hiện bằng sự san bằng những giá cả 
thị trường luôn luôn thay đổi, sự san bằng này do những biến động 
không ngừng của cung và cầu gây ra. Trên cơ sở chế độ hiện nay, 
lao động chỉ là một hàng hóa như tất cả mọi hàng hóa khác. Vì vậy 
nó cũng phải trải qua những biến động như thế và chỉ có qua những 


202 C.MÁC 


biến động ấy mới có thể đạt tới một giá cả trung bình tương ứng 
với giá trị của nó. Sẽ thật là vô lý nếu một mặt coi lao động là hàng 
hóa, và mặt khác lại đặt nó ra ngoài vòng ảnh hưởng của những quy 
luật điều tiết giá cả của hàng hóa. Người nô lệ nhận một lượng tư 
liệu sinh hoạt thường xuyên và có định, người công nhân làm thuê 
thì không thế. Anh ta phải đòi tăng tiền công trong một trường hợp, 
dù chỉ là để bù lại sự giảm tiền công trong một trường hợp khác. 
Nếu người công nhân chịu chấp nhận ý muốn và mệnh lệnh của nhà 
tư bản như là một đạo luật kinh tế tối cao, thì người đó sẽ phải chịu 
tất cả những nỗi đau khổ của tình cảnh người nô lệ nhưng thậm chí 
lại không được bảo đảm đời sống như người nô lệ. 


5) Trong tất cả những trường hợp mà tôi đã xét đến, - mà đó là 
99% các trường hợp, - chúng ta đã thấy rằng cuộc đấu tranh đòi 
tăng tiền công chỉ đi theo sau những biến động đã xảy ra trước đó, 
rằng nó là kết quả tất yếu của những biến động xảy ra trước đó 
trong quy mô sản xuất, trong sức sản xuất của lao động, trong giá 
trị của lao động, trong giá trỊ của tiền, trong độ dài hay cường độ 
của lao động bị bòn rút, trong những sự lên xuống của giá cả thị 
trường, do những biến động của cung và cầu quyết định và tương 
ứng với những giai đoạn khác nhau của chu kỳ công nghiệp; nói 
tóm lại, cuộc đấu tranh đó là sự phản kháng của lao động chống lại 
hành động diễn ra trước đó của tư bản. Khi xét cuộc đấu tranh đòi 
tăng tiền công một cách độc lập với tất cả những tình hình đó, khi 
chỉ chú ý đến những sự thay đổi của tiền công và bỏ qua tất cả 
những thay đổi khác đã gây ra những thay đổi đó của tiền công, thì 
như thế là các bạn xuất phát từ một tiền đề sai lầm để đi tới những 
kết luận sai lầm. 


14. CUỘC ĐẦU TRANH GIỮA TƯ BẢN VÀ LAO ĐỘNG 
VÀ NHỮNG KÉT QUÁ CỦA NÓ 
1) Tôi đã chỉ ra rằng sự phản kháng có tính chất chu kỳ của 
công nhân chống lại việc giảm tiền công và những cố gắng có 


TIÊN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN 203 


tính chất chu kỳ của họ nhằm tăng tiền công, đều gắn liền không 
thể tách rời với chế độ lao động làm thuê và chúng đều nảy sinh từ 
chính cái sự kiện là lao động được coi là hàng hóa và do đó cũng 
phải phục tùng những quy luật điều tiết sự vận động chung của giá 
cả; tiếp đó tôi đã chỉ ra rằng tiền công tăng lên một cách phổ biến 
làm cho tỷ suất phổ biến của lợi nhuận giảm xuống, nhưng không 
ảnh hưởng gì đến giá cả trung bình của hàng hóa hay đến giá trị của 
hàng hóa; giờ đây, cuối cùng, một câu hỏi được đặt ra là: trong 
cuộc đấu tranh liên tục này giữa tư bản và lao động, lao động có thể 
đạt tới thắng lợi đến mức nào? 


Tôi có thể trả lời bằng một sự khái quát hóa và nói rằng trong 
một khoảng thời gian dài, giá cả thị trường của lao động, cũng như 
của tất cả các hàng hóa khác, sẽ phù hợp với giá /rj của nó; rằng do 
đó, mặc dầu tất cả mọi sự tăng và giảm và mặc dầu người công 
nhân hành động như thế nào đi nữa, thì tính trung bình, anh ta cũng 
sẽ chỉ nhận được giá trị lao động của anh ta, giá trị này quy lại là 
giả trị của sức lao động do giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần 
thiết để duy trì và tái sản xuất ra sức lao động ấy quyết định; còn 
giả trị của những tư liệu sinh hoạt Ấy, đến lượt nó, lại do số lượng 
lao động cần thiết để sản xuất ra chúng quyết định. 


Nhưng có vài đặc điểm phân biệt giá trị của sức lao động, hay 
giá trị của lao động, với giá trị của tất cả các hàng hóa khác. 
Giá trị của sức lao động là do hai yếu tố hợp thành - một yếu 
tố chỉ thuần túy có tính chất thể xác, còn yếu tô kia thì thuần túy 
có tính chất lịch sử hay xã hội. Giới hạn thấp nhất của giá trị 
sức lao động là do yếu tố /hể xác quyết định. Điều đó có nghĩa 
là, để duy trì và tái sản xuất ra bản thân, để cho sự tồn tại thể 
xác của mình kéo dài mãi mãi, giai cấp công nhân phải nhận 
được những tư liệu sinh hoạt tuyệt đối cần thiết để sống và để 
sinh sôi nảy nở. Cho nên, giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần 
thiết đó là giới hạn thấp nhất của giá ứrị lao động. Mặt khác, độ 
đài của ngày lao động cũng có những giới hạn tột cùng của nó, mặc 
dầu rất co dãn. Giới hạn cao nhất của nó là do thể lực của người 


204 C.MÁC 


công nhân quyết định. Nếu sự suy mòn hàng ngày về sinh lực của 
công nhân vượt quá những giới hạn nhất định thì một sự căng 
thắng như thế sẽ không thể lặp lại từ ngày này qua ngày khác 
được. Tuy nhiên, như tôi đã nói, giới hạn ấy rất co dãn. Với sự 
thay thế nhau nhanh chóng của những thế hệ ốm yếu và có đời 
sống ngắn ngủi, thị trường lao động cũng có thể được đảm bảo 
không khác gì khi có một loạt những thế hệ mạnh khỏe và sống 
lâu kế tiếp nhau. 


Ngoài yếu tố thuần túy thể xác đó ra thì giá trị của lao động 
trong mỗi một nước được quyết định bởi mức sống truyền thống. 
Mức sống không chỉ giả định phải thỏa mãn những nhu cầu của đời 
sống thể xác, mà còn phải thỏa mãn một số nhu cầu nhất định, do 
những hoàn cảnh xã hội trong đó người ta sinh sống và học hành 
quyết định. Mức sống của người Anh có thể rút xuống bằng mức 
sống của người Ai-rơ-len, mức sống của một nông dân Đức có thể 
rút xuống bằng mức sống của một nông dân Líp-phơ-lan-đi-a. Về 
mặt ấy, những truyền thống lịch sử và những tập quán xã hội giữ 
vai trò quan trọng như thế nào, thì các bạn có thể đọc thấy trong tác 
phẩm "Nạn nhân khẩu thừa"!?” của ông Toóc-nơ-tơn. Trong cuốn 
sách ấy, ông ta chỉ ra rằng, hiện nay, tiền công trung bình trong 
những vùng nông nghiệp khác nhau ở Anh vẫn ít nhiều khác nhau 
tùy theo những vùng ẫy đã thoát khỏi chế độ nông nô trong những 
điều kiện thuận lợi nhiều hay ít. 


Cái yếu tố lịch sử hay xã hội đi vào giá trị của lao động đó 
có thê phìinh ra hay co lại, hoặc thậm chí có thể hoàn toàn biến 
mất, thành thử chỉ còn lại có cái giới hạn thể xác mà thôi. Trong 
thời gian cuộc chiến tranh chống phái Gia-cô-banh - như lão 
Gioóc-giơ Rô-dơ, một kẻ bất trị chuyên ngốn thuê và thích các 
chức vụ béo bở, thường thích nói - để giữ cho những lợi ích của 
tôn giáo thiêng liêng của chúng ta khỏi bị những người Pháp ngoại 
đạo tấn công, thì những phéc-mi-ê tốt bụng người Anh, mà chúng 
ta đã nói đến một cách hết sức khoan dung tại một trong những 
phiên họp trước đây của chúng ta, đã hạ thấp tiền công của công 


TIÊN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN 205 


nhân nông nghiệp xuống thậm chí dưới mức rồi thiểu thuần túy thể 
xác Ấy, còn số thiếu hụt về những tư liệu sinh hoạt cần thiết để 
duy trì người công nhân về mặt thê xác và tiếp tục dòng giống của 
họ thì được họ bù đắp bằng cách lấy ở các quỹ cứu trợ trên cơ sở 


> ^ À N » 138 
các đạo luật về người nghèo 


. Đó là một phương thức tuyệt diệu 
để biến người công nhân làm thuê thành những người nô lệ và 
biến người nông dân tự do kiêu hãnh của Sếch-xpia thành một kẻ 


khốn cùng. 


Nếu các bạn so sánh mức tiền công, hay giá trị lao động, trong 
những nước khác nhau hoặc trong những thời đại lịch sử khác nhau 
của cùng một nước, thì các bạn sẽ thấy rằng bản thân giá trị lao 
động không phải là một đại lượng có định mà là một đại lượng khả 
biến, khả biến ngay cả trong điều kiện giá trị của tất cả hàng hóa 
khác vẫn không thay đồi. 


Một sự so sánh giống như vậy cũng sẽ chứng tỏ rằng. không 
những ứÿ suất thị trường của lợi nhuận thay đổi mà cả £ÿ suất trung 
bình của lợi nhuận cũng thay đổi. 


Nhưng, đối với lợi nhuận thì không có quy luật nào quy định 
mức tối thiểu của nó cả. Chúng ta không thể nói giới hạn cuối 
cùng mà lợi nhuận sẽ hạ thấp xuống là giới hạn nào. Vậy tại sao 
chúng ta không thể xác định được giới hạn đó? Tại vì tuy chúng 
ta có thể xác định mức tiền công /ối thiểu, nhưng không thể xác 
định mức tiền công ¿ứối đa. Chúng ta chỉ có thể nói rằng nếu giới 
hạn của ngày lao động đã cho sẵn thì mức tối đa của lợi nhuận 
tương ứng với mức tối thiểu về thể xác của tiền công; còn nếu 
tiền công đã cho sẵn thì mức tối đa của lợi nhuận tương ứng với 
sự kéo đải ngày lao động tới mức thể lực của công nhân còn cho 
phép. Vậy, mức tối đa của lợi nhuận bị giới hạn bởi mức tối 
thiểu về thể xác của tiền công và mức tối đa về thể xác của ngày 
lao động. Rõ ràng là giữa hai giới hạn ấy của tỷ suất tối đa của 
lợi nhuận có thể có vô số biến thể. Mức thực tế của nó chỉ được 
xác lập bởi cuộc đấu tranh không ngừng giữa tư bản và lao động: 
nhà tư bản không ngừng tìm cách hạ thấp tiền công tới mức tối 


206 C.MÁC 


thiêu về thể xác và kéo đài ngày lao động tới mức tối đa về thê xác, 
còn công nhân thì không ngừng gây sức ép theo hướng ngược lại. 


Vân đê này rút lại là vân đê so sánh lực lượng giữa các bên đầu 
tranh với nhau. 


2) Còn về việc giới hạn ngày lao động ở Anh, cũng như ở tất cả 
các nước khác, thì sự giới hạn đó không bao giờ được quy định 
bằng một cách nào khác ngoài sự can thiệp của luật pháp, mà 
không có sức ép thường xuyên của công nhân thì không bao giờ có 
sự can thiệp ấy. Dầu sao, việc giới hạn ngày lao động cũng không 
bao giờ có thể đạt được bằng con đường thỏa thuận riêng giữa công 
nhân và các nhà tư bản. Chính sự cần thiết phải có một hành động 
chính trị chung ây chứng tỏ rằng trong những hành động thuần túy 
kinh tế của mình, tư bản là phía mạnh hơn. 


Còn về giới hạn của giá trị lao động thì sự xắc định thực tế 
những giới hạn ấy bao giờ cũng phụ thuộc vào cung và cầu. Tôi 
muốn nói đến cầu của tư bản về lao động và cung của công nhân về 
lao động. Trong các nước thuộc địa, quy luật cung cầu là có lợi cho 
công nhân. Điều đó giải thích mức tiền công tương đối cao ở Mỹ. Ở 
đó, tư bản dầu có cố gắng đến đâu chăng nữa thì nó vẫn không thê 
ngăn cản thị trường lao động thường xuyên vắng người, bởi vì 
những công nhân làm thuê luôn luôn biến thành những nông dân 
độc lập tự mình canh tắc ruộng đất của mình. Đối với một bộ phận 
rất lớn trong nhân dân Mỹ, địa vị của công nhân làm thuê chỉ là 
một trạng thái tạm thời mà họ tin chắc rằng sớm hay muộn rồi cũng 
sẽ rời bỏ được. Để sửa chữa tình trạng đó ở các thuộc địa, Chính 
phủ Anh, cái chính phủ ân cần như một người cha, cách đây không 
lâu đã theo cái mà người ta gọi là lý luận hiện đại về việc thực dân 
hóa chủ trương nâng vọt một cách giả tạo giá cả đất đai ở các thuộc 
địa nhằm ngăn cản công nhân làm thuê biến thành nông dân độc lập 
một cách quá nhanh chóng. 


Nhưng chúng ta hãy xét đến các nước văn minh lâu đời, ở đó 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 207 


tư bản thống trị toàn bộ quá trình sản xuất. Hãy lấy việc tăng tiền 
công của công nhân nông nghiệp ở Anh từ năm 1849 đến năm 1859 
làm ví dụ. Hậu quả của việc tăng tiền công đó như thế nào? Những 
phéc-mi-ê đã không thể như ông bạn Oét-xtơn của chúng ta khuyên 
họ, nâng cao giá trị của lúa mì và thậm chí cũng không thể nâng giá 
cả thị trường của lúa mì lên được. Trái lại, họ phải đành chịu sự 
giảm giá trị và giá cả ấy. Nhưng trong lÏ năm ấy, họ đã dùng 
những máy móc đủ các loại, bắt đầu áp dụng những phương pháp 
khoa học hơn, biến một phần đất cày cây được thành cánh đồng cỏ, 
tăng quy mô các trang trại, và đồng thời cũng tăng cả quy mô sản 
xuất; và khi giảm số cầu về lao động nhờ những biện pháp ấy, cũng 
như nhờ những biện pháp khác làm tăng sức sản xuất của lao động, 
họ lại làm cho nhân khẩu nông nghiệp trở nên thừa một cách tương 
đối. Nói chung, đó là phương pháp mà tư bản ở trong những nước 
có dân cư đến ở từ lâu rồi, dùng để phản ứng lại một cách nhanh 
hay chậm đối với sự tăng lên của tiền công. Ri-các-đô nhận xét một 
cách đúng đắn rằng máy móc luôn luôn cạnh tranh với lao động, và 
thường chỉ được dùng khi giá cả của lao động đã lên cao tới một 
mức độ nào đó'”?; nhưng việc dùng máy móc chỉ là một trong nhiều 
phương pháp để tăng sức sản xuất của lao động. Cùng một quá trình 
phát triển Ấy, một mặt, tạo ra tình trạng thừa tương đối về lao động 
đơn giản, và mặt khác, lại đơn giản hóa lao động có chuyên môn 
cao và do đó làm cho nó giảm giá trỊ đi. 


Cũng quy luật ẫy lại được thực hiện dưới một hình thức khác. 
Cùng với sự phát triển của sức sản xuất của lao động, tích lũy tư 
bản được đây nhanh, bất chấp cả mức tiền công tương đối cao. 
Từ đó, có thể kết luận - như A.Xmít đã làm, vào thời kỳ của ông 
nền công nghiệp hiện đại còn đang ở trong thời kỳ rất non trẻ, - 
rằng sự tích lũy nhanh chóng của tư bản phải làm nghiêng cán 
cân về phía công nhân, vì nó đảm bảo một lượng cầu ngày càng 
tăng về lao động của họ. Tán đồng quan điểm ấy, nhiều tác giả 
hiện đại lấy làm ngạc nhiên khi thấy rằng, mặc dù trong 20 năm 
vừa qua tư bản Anh đã tăng lên nhanh hơn nhiều so với mức tăng 


208 C.MÁC 


nhân khâu ở Anh, nhưng tiền công đã tăng lên không nhiều đến như 
vậy. Nhưng cùng một lúc với sự tiễn bộ của tích lũy thì cũng diễn 
ra một sự thay đổi ngày càng tăng trong cơ cấu của tư bản. Phần 
của tổng tư bản gồm có tư bản bất biến - máy móc, nguyên liệu, đủ 
mọi thứ tư liệu sản xuất, - ngày càng tăng lên nhiều hơn so với 
phần kia của tư bản dùng để trả tiền công hay để mua lao động. 
Quy luật đó đã được Bác-tơn, Ri-các-đô, Xi-xmôn-ởi, giáo sư 
Ri-sớt Giôn-xơ, giáo sư Ram-xây Séc-buy-li-ê và nhiều người khác 
xác lập ít nhiều chính xác. 


Nếu tỷ lệ ban đầu giữa hai bộ phận cấu thành ấy của tư bản là 
1:1, thì trong quá trình phát triển sau đó của công nghiệp, nó sẽ trở 
thành 5:1, v.v.. Nếu trong tổng tư bản là 600, 300 được bỏ vào công 
cụ, nguyên liệu, v.v., và 300 vào tiền công, muốn tạo ra một lượng 
cầu là 600 công nhân, chứ không phải là 300, thì chỉ cần tăng gấp 
đôi tổng số tư bản là được. Nhưng nếu về sau trong một tư bản là 
600, 500 được bỏ vào máy móc, vật liệu, v.v., thì chỉ có 100 là 
được bỏ vào tiền công, thì sẽ phải tăng tư bản đó từ 600 lên đến 3 
600 mới tạo ra được một lượng cầu là 600 công nhân, chứ không 
phải là 300. Vì vậy, trong tiến trình phát triển của công nghiệp, 
lượng cầu về lao động không đi đôi với tích lũy tư bản. Thật ra, 
lượng cầu đó sẽ tăng lên, nhưng theo một tỷ lệ luôn luôn giảm 
xuống so với sự tăng lên của tông tư bản. 


Một vài điều nhận xét ấy cũng đủ để chứng tỏ rằng chính sự 
phát triển của công nghiệp hiện đại tất phải làm cho cán cân 
ngày càng nghiêng về phía tư bản, có hại cho công nhân, rằng do 
đó, khuynh hướng chung của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa 
không phải là nâng cao mức trung bình của tiền công lên, mà là 
hạ thấp mức ấy xuống, nghĩa là trên một mức độ nhiều hay ít hạ 
thấp giá frị lao động xuống tới giới hạn tối thiểu. Nhưng nêu tình 
hình thực tế trong chế độ ấy có khuynh hướng như vậy, thế thì 
phải chăng điều đó có nghĩa rằng giai cấp công nhân phải từ bỏ 
cuộc đấu tranh chống lại những sự xâm phạm có tính chất ăn cướp 
của tư bản và chấm dứt những ý định lợi dụng những cơ hội có 


TIÊN CÔNG, GIÁ CÁ VÀ LỢI NHUẬN 209 


được để cải thiện tạm thời tình cảnh của mình? Nếu họ làm như thế 
thì họ đã thoái hóa thành rặt một đám đông những kẻ đói khô hư 
hỏng, không phương cứu chữa. Tôi thiết nghĩ là tôi đã chứng minh 
rằng cuộc đấu tranh của công nhân để đòi mức tiền công là gắn liền 
với toàn bộ chế độ lao động làm thuê, rằng 99 trong 100 trường 
hợp, những cố gắng của họ nhằm tăng tiền công chỉ là những cố 
gắng để duy trì số tiền hiện trả cho giá trị của lao động, rằng sự cần 
thiết phải đấu tranh với các nhà tư bản về giá cả của lao động nằm 
ở trong tình cảnh của công nhân, tình cảnh buộc họ phải tự bản 
mình như một hàng hóa. Nếu công nhân rút lui một cách hèn nhát 
trong những cuộc xung đột hàng ngày với tư bản thì chắc chắn là họ 
sẽ mất khả năng mở đầu một phong trào rộng lớn hơn nào đó. 


Đồng thời, - ngay cả khi hoàn toàn không nói đến sự nô dịch của 
công nhân một cách phổ biến, gắn liền với chế độ lao động làm 
thuê, - giai cấp công nhân cũng không nên thổi phồng những kết 
quả cuối cùng của cuộc đấu tranh hàng ngày ấy. Họ không được 
quên rằng trong cuộc đấu tranh hàng ngày ấy, họ chỉ đấu tranh 
chống những hậu quả chứ không phải chống những nguyên nhân đẻ 
ra những hậu quả đó; rằng họ chỉ kìm hãm sự vận động đi xuống, 
chứ không thay đổi chiều hướng của sự vận động đó, rằng họ chỉ 
dùng những phương thuốc chữa tạm thời, chứ không phải trị khỏi 
bệnh. Vì vậy, họ không được chỉ tự giới hạn trong những cuộc xung 
đột du kích không tránh được đó, những cuộc xung đột này không 
ngừng nảy sinh do những sự tấn công không bao giờ ngừng của tư 
bản hay những sự thay đổi của thị trường. Họ phải hiểu rằng với tất 
cả cái cảnh cùng khổ mà chế độ hiện tại mang theo nó, chế độ ấy 
đồng thời cũng tạo ra những điều kiện vật chất và những hình thái 
xã hội cần thiết cho sự xây dựng lại xã hội về mặt kinh tế. Thay cho 
khâu hiệu bảo fhủú "Tiển công công bằng cho một ngày lao động 
công bằng!", họ phải viết lên lá cờ của mình khẩu hiệu cách mạng: 
"Xóa bỏ chế độ lao động làm thuê!”. 


Sau bản trình bày rât dài và, tôi e răng rât mệt óc này, mà 


210 C.MÁC 


tôi buộc phải tiến hành để làm sáng tỏ vấn đề cơ bản đang thảo 
luận, tôi xin kết thúc bản báo cáo của mình bằng đề nghị thông qua 
nghị quyết sau đây: 


1) Việc tăng lên một cách phổ biến của mức tiền công sẽ làm 
cho tỷ suất phô biến của lợi nhuận hạ xuống, nhưng nói chung, 
không ảnh hưởng đến giá cả các hàng hóa. 


2) Xu hướng chung của nên sản xuất tư bản chủ nghĩa không 
phải là nâng cao mà là hạ thấp mức trung bình của tiền công. 


3) Các hội công liên hoạt động một cách có kết quả với tư 
cách là những trung tâm chống lại sự tấn công của tư bản. Họ 
thất bại một phần là do sử dụng không đúng sức mạnh của mình. 
Còn nói chung họ thất bại là vì tự hạn chế trong một cuộc chiến 
đấu du kích chống những hậu quả của chế độ hiện có, chứ không 
đồng thời tìm cách làm thay đổi chế độ ấy, không dùng những 
lực lượng có tổ chức của mình làm một đòn bẩy để giải phóng 
hắn giai cấp công nhân, nghĩa là để xóa bỏ hắn chế độ lao động 
làm thuê. 


